1. Nhập môn Tôn giáo học 
1. Khái niệm Tôn giáo 
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Tôn giáo học 
3. Câu hỏi trắc nghiệm phần Nhập môn Tôn giáo học 
2. Chức năng của Tôn giáo - Tình hình diễn biến và xu thế đời 
sống Tôn giáo trên thế giới 
1. Chức năng của tôn giáo 
2. Tình hình diễn biến và xu thế của đời sống tôn giáo thế 
giới hiện nay 
3. Câu hỏi trắc nghiệm phần Chức năng của Tôn giáo - 
tình hình diễn biến và xu thế của đời sống tôn giáo trên 
thế giới 
3. Những yếu tố cấu thành một Tôn giáo 
1. Tín ngưỡng hay niềm tin tôn giáo 
. Nội dung tôn giáo 
. Các hành vi tôn giáo (nghi lễ) 
. Tổ chức tôn giáo 
. Câu hỏi trắc nghiệm về "Những yếu tố cấu thành một 
Tôn giáo” 
4. Phật giáo 
1. Những vấn đề cơ bản về Phật giáo 


ỚI + C2 }Ö 


3. Câu hỏi trắc nghiệm về "Phật giáo" 
5. Công giáo 

1. Những vấn đề cơ bản về Công giáo 

2. Công giáo ở Việt Nam 

3. Câu hỏi trắc nghiệm về "Công giáo" 
6. Đạo Tin lành 

1. Khái quát về đạo Tin lành 


3. Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo Tin lành 


7. Hồi giáo 
1. Những vấn đề cơ bản về Hồi giáo 
2. Hồi giáo ở Việt Nam 
3. Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo hồi 
8. Đạo Cao đài và Phật giáo Hoà hảo 
1. Đạo Cao Đài 
2. Phật giáo Hòa Hảo (đạo Hòa Hảo) 
3. Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo Cao đài và Phật giáo 
Hoà hảo 
9. Chính sách Tôn giáo của Đảng và nhà nƯỚc ta 
1. Quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin - Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về giải quyết vấn đề Tôn giáo 
2. Quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc và chính sách của Đảng 
và Nhà nước đối với Tôn giáo 
3. Nhiệm vụ của công tác tôn giáo và những chính sách cụ 
thể đối với tôn giáo hiện nay 
4. Câu hỏi trắc nghiệm phần Chính sách Tôn giáo của 
Đảng và Nhà nước ta 
10. Tài liệu Tham khảo 


Khái niệm Tôn giáo 

Phần này giới thiệu về lịch sử hình thành thuật ngữ “Tôn giáo", một số 
thuật ngữ tương đồng với tôn giáo, khái niệm tôn giáo, bản chất, nguồn 
gốc của tôn giáo và lịch sử hình thành tôn giáo và một số hình thức tôn 
giáo trong lịch sử 


Lịch sử hình thành thuật ngỮ “Tôn giáo” 


- “Tôn giáo” là một thuật ngữ không thuần Việt, được du nhập từ nước 
ngoài vào tỪ cuối thế kỷ XIX. Xét về nội dung, thuật ngữ Tôn giáo khó 
có thể hàm chứa được tất cả nội dung đầy đủ của nó từ cổ đến kim, từ 
Đông sang Tây. 


- Thuật ngữ “Tôn giáo” vốn có nguồn gốc từ phương Tây và bản thân nó 
cũng có một quá trình biến đổi nội dung và khi khái niệm này trở thành 
phổ quát trên toàn thế giới thì lại vấp phải nhỮng khái niệm truyền 
thống không tương ứng của những cư dân thuộc các nền văn minh khác, 
vì vậy trên thực tế đã xuất hiện rất nhiều quan niệm, định nghĩa khác 
nhau về tôn giáo của nhiều dân tộc và nhiều tác giả trên thế giới. 


- “Tôn giáo” bắt nguồn từ thuật ngữ “religion” (Tiếng Anh) và“religion” 
lại xuất phát từ thuật ngữ “legere” (Tiếng Latinh) có nghĩa là thu lượm 
thêm sức mạnh siêu nhiên. Vào đầu công nguyên, sau khi đạo Kitô xuất 
hiện, đế chế Roma yêu cầu phải có một tôn giáo chung và muốn xóa bỏ 
các tôn giáo trước đó cho nên lúc này khái niệm “religion” chỉ mới là riêng 
của đạo Kitô. Bởi lễ, đương thời những đạo khác Kitô đều bị coi là tà 
đạo. Đến thế kỷ XVI, với sự ra đời của đạo Tin Lành - tách ra từ Công 
giáo — trên diễn đàn khoa học và thần học châu Âu, “religion” mới trở 
thành một thuật ngỮ chỉ hai tôn giáo thờ cùng một chúa. Với sự bành 
trướng của chủ nghĩa tư bản ra khỏi phạm vi châu Âu, với sự tiếp xúc 
với các tôn giáo thuộc các nền văn minh khác Kitô giáo, biểu hiện rất đa 
dạng, thuật ngữ “religion” được dùng nhằm chỉ các hình thức tôn giáo 
khác nhau trên thế giới. 


- Thuật ngữ “religion” được dịch thành “Tông giáo” đầu tiên xuất hiện ở 
Nhật Bản vào đầu thế kỷ XVIII vào sau đó du nhập vào Trung Hoa. Tuy 


nhiên, ở Trung Hoa, vào thế kỷ XIII, thuật ngữ Tông giáo lại bao hàm 
một ý nghĩa hoàn toàn khác: nó nhằm chỉ đạo Phật (Giáo: đó là lời thuyết 
giảng của Đức Phật, Tông: lời của các đệ tử Đức Phật). 


- Thuật ngữ Tông giáo được du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX 
và được đăng trên các báo, nhưng do ky húy của vua Thiệu Trị nên được 
gọi là “Tôn giáo”. 


Như vậy, thuật ngữ tôn giáo ban đầu được sử dụng ở châu Âu nhằm chỉ 
một tôn giáo sau đó thuật ngữ này lại làm nhiệm vụ chỉ những tôn giáo. 


Một số thuật ngỮ tương đỒng với tôn giáo 


Tôn giáo là một từ phương Tây. Trước khi du nhập vào Việt Nam, tại 
Việt Nam cũng có những từ tương đồng với nó. Đó là: 


- Đạo: tỪ này xuất xứ từ Trung Hoa, tuy nhiên “đạo” không hẳn đồng 
nghĩa với tôn giáo vì bản thân từ đạo cũng có thể có ý nghĩa phi tôn giáo. 
“Đạo” có thể hiểu là con đường, học thuyết. Mặt khác, “đạo” cũng có 
thể hiểu là cách ứng xử làm người: đạo vợ chồng, đạo cha con, đạo thầy 
trò... Vì vậy khi sử dụng từ “đạo” với ý nghĩa tôn giáo thường phải đặt 
tên tôn giáo đó sau “đạo”. Ví dụ: đạo Phật, đạo Kitô... 


- Giáo: tỪ này có ý nghĩa tôn giáo khi nó đỨng sau tên một tôn giáo cụ thể. 
Chẳng hạn: Phật giáo, Nho giáo, Kitô giáo... “Giáo” ở đây là giáo hóa, 
dạy bảo theo đạo lý của tôn giáo. Tuy nhiên “giáo” ở đây cũng có thể 
được hiểu với nghia phi tôn giáo là lời dạy của thầy dạy học. Cần chú ý 
rằng người ta không sử dụng từ “giáo” đối với tôn giáo mới phát sinh 
như Cao đài, Hòa Hảo... 


- Thờ: đây có lẽ là từ thuần Việt cổ nhất. Thờ có ý bao hàm một hành 
động biểu thị sự sùng kính một đấng siêu linh: thần thánh, tổ tiên... đồng 
thời có ý nghĩa như cách ứng xử với bề trên cho phải đạo như thờ vua, 
thờ cha mẹ, thờ thầy hay một người nào đó mà mình mang Ơn... ThỜ 
thường đi đôi với cúng, cúng cũng có nhiều nghĩa: vừa mang tính tôn giáo, 
vừa mang tính thế tục. Cúng theo ý nghĩa tôn giáo có thể hiểu là tế, là 


tiến dâng, là cung phụng, là vật hiến tế... Ở Việt Nam, cúng có nghĩa là 
dâng lễ vật cho các đấng siêu linh, cho người đã khuất nhưng cúng với ý 
nghĩa trần tục cũng có nghĩa là đóng góp cho việc công ích, việc từ 
thiện... Tuy nhiên, từ ghép “thờ cúng” chỈ dành riêng cho các hành vi và 
nội dung tôn giáo. Đối với người Việt, tôn giáo theo thuật ngữ thuần Việt 
là thỜ hay thờ cúng hoặc theo các từ gốc Hán đã trở thành phổ biến là 
đạo, là giáo. Còn thuật ngỮ tôn giáo trong sinh hoạt đời thường ít dùng. 


Khái niệm tôn giáo 
Một số khái niệm tôn giáo 


Khái niệm tôn giáo là một vấn đề được giới nghiên cứu về tôn giáo bàn 
cãi rất nhiêu. Trong lịch sử đã từng tổn tại rất nhiều quan niệm khác nhau 
về tôn giáo: 


- Các nhà thần học cho rằng “Tôn giáo là mối liên hệ giữa thần thánh và 
con người”. 


- Khái niệm mang dấu hiệu đặc trưng của tôn giáo: “Tôn giáo là niềm tin 
vào cái siêu nhiên”. 


- Một số nhà tâm lý học lại cho rằng “Tôn giáo là sự sáng tạo của mỗi cá 
nhân trong nỗi cô đơn củỦa mình, tôn giáo là sự cô đơn, nếu anh chưa từng 
cô đơn thì anh chưa bao giỜ có tôn giáo”. 


- Khái niệm mang khía cạnh bản chất xã hội của tôn giáo của C.Mác: 
“Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế 
giới không có trái tim, nó là tinh thân của trật tự không có tỉnh thần”. 

- Khái niệm mang khía cạnh nguồn gốc của tôn giáo của Ph.Ăngghen: 


“Tôn giáo là sự phản ánh hoang đường vào trong đầu óc con người những 
lực lượng bên ngoài, cái mà thống trị họ trong đời sống hàng ngày ...” 


Tôn giáo là gì? 
Để có khái niệm đầy đủ về tôn giáo cần phải chú ý: 


- Khi nói đến tôn giáo, dù theo ý nghĩa hay cách biểu hiện nào thì luôn 
luôn phải đề cập đến vấn đề hai thế giới: thế giới hiện hữu và thế giới 
phi hiện hữu, thế giới của người sống và thế giới sau khi chết, thế giới 
của những vật thể hữu hình và vô hình. 


- Tôn giáo không chỉ là những sự bất lực của con người trong cuộc đấu 
tranh với tự nhiên và xã hội, do thiếu hiểu biết dẫn đến sợ hãi và tự đánh 
mất mình do đó phải dựa vào thánh thần mà còn hƯớng con người đến 
một hy vọng tuyệt đối, một cuộc đời thánh thiện, mang tính “Hoàng kim 
nguyên thủy”, một cuộc đời mà quá khứ, hiện tại, tương lai cùng chung 
sống. Nó gieo niềm hi vọng vào con người, dù có phần ảo tưởng để mà 
yên tâm, tin tưởng để sống và phải sống trong một thế giới trần gian có 
nhiều bất công và khổ ải. 


Như vậy: Tôn giáo là niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, 
mang tính thiêng liêng, được chấp nhận một cách trực giác và tác động 
qua lại một cách hư ảo, nhằm lý giải những vấn đề trên trần thế cũng 
như ở thế giới bên kia. Niềm tin đó được biểu hiện rất đa dạng, tuỳ 
thuộc vào những thời kỳ lịch sử, hoàn cảnh địa lý - văn hóa khác nhau, 
phụ thuộc vào nội dung từng tôn giáo, được vận hành bằng những nghi 
lễ, những hành vi tôn giáo khác nhau của từng cộng đồng xã hội tôn giáo 
khác nhau. 


Bản chất, nguồn gốc cỦa tôn giáo 
Bắn chất của tôn giáo 


- Tôn giáo xuất hiện từ rất lâu và con người mặc nhiên chấp nhận nó. 
Việc đặt ra câu hỏi: “Tôn giáo là gì” mới chỉ được giới khoa học đặt ra 
trong thỜi gian gần đây, khi mà vấn đề tôn giáo trở thành bức xúc và phức 
tạp. Khi câu hồi này được đặt ra cũng là lúc mà tôn giáo trở thành đối 
tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học riêng biệt. Đối tượng nghiên 


cứu của tôn giáo xuất phát từ châu Âu khá sớm nhưng bộ môn khoa học 
về tôn giáo chỉ ra đời vào cuối thể kỷ XIX. 


- Tôn giáo là một sản phẩm của lịch sử. Trong các tác phẩm của mình C. 
Mác đã khẳng định: “Con người sáng tạo ra tôn giáo chứ tôn giáo không 
sáng tạo ra con người”. Tôn giáo là một thực thể khách quan của loài 
người nhưng lại là một thực thể có nhiều quan niệm phức tạp về cả nội 
dung cũng nhƯ hình thức biểu hiện. Về mặt nội dung, nội dung cơ bản 
của tôn giáo là niềm tin (hay tín ngưỡng) tác động lên các cá nhân, các 
cộng đồng. Tôn giáo thường đưa ra các giá trị có tính tuyệt đối làm mục 
đích cho con người vươn tới cuộc sống tốt đẹp và nội dung ấy được thể 
hiện bằng những nghi thức, những sự kiêng ky... 


- Rất khó có thể đưa ra được một định nghĩa về tôn giáo có thể bao hàm 
mọi quan niệm của con người về tôn giáo nhưng có thể thấy rõ rằng khi 
nói đến tôn giáo là nói đến mối quan hệ giữa hai thế giới thực và hư, của 
hai tính thiêng và tục và giỮa chúng không có sự tách bạch. 


Trong tác phẩm “Chống Đuyrinh”, Ph. Ăng nghen đã có một nhận xét làm 
cho chúng ta thấy rõ bản chất của tôn giáo như sau: “Tất cả mọi tôn giáo 
chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo - vào trong đầu óc của con người — 
của những lực lượng bên ngoài chi phối cuộc sống của họ, chỉ là sự phản 
ánh trong đó những lực lượng trần thế đã mang hình thức những lực 
lượng siêu trần thế.”. 


Nguồn gốc của tôn giáo 


Vấn đề nguồn gốc của tôn giáo là mỘt trong nhỮng vấn đề quan trọng 
nhất của tôn giáo học mácxít. Nhờ vạch ra được nguyên nhân xuất hiện 
và tồn tại của hiện tượng nào đó mà sự giải thích nó mới mang tính khoa 
học. Đối với hiện tượng tôn giáo cũng vậy. 


V. L Lênin đã gọi toàn bộ nhỮng nguyên nhân và điều kiện tất yếu làm 
nảy sinh niềm tin tôn giáo là nhỮng nguồn gốc của tôn giáo. Nguồn gốc 
đó bao gÕm: 


a. Nguồn gốc xã hội cỦa tôn giáo 


Nguồn gốc xã hội của tôn giáo là toàn bộ những nguyên nhân và điều 
kiện khách quan của đời sống xã hội tất yếu làm nảy sinh và tái hiện 
những niềm tin tôn giáo. Trong đó một sỐ nguyên nhân và điều kiện gắn 
với mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, một số khác gắn với mối 
quan hệ giữa con người với con người 


- Mối quan hệ giỮa con người với tự nhiên 


Tôn giáo học mácxít cho rằng sự bất lực của con người trong cuộc đấu 
tranh với tự nhiên là một nguồn gốc xã hội của tôn giáo. Như chúng ta đã 
biết, mối quan hệ của con người với tự nhiên thực hiện thông qua nhỮng 
phương tiện và công cụ lao động mà con người có. NhỮng công cụ và 
phương tiện càng kém phát triển bao nhiêu thì con người càng yếu đuối 
trước giới tự nhiên bấy nhiêu và những lực lượng tự nhiên càng thống trị 
con ngƯời mạnh bấy nhiêu. Sự bất lực của con người nguyên thỦy trong 
cuộc đấu tranh với giới tự nhiên là do sự hạn chế, sự yếu kém củỦa các 
phương tiện tác động thực tế của họ vào thế giới xung quanh. Khi không 
đủ phương tiện, công cụ để đảm bảo kết quả, mong muốn trong lao 
động, người nguyên thủy đã tìm đến phương tiện tưởng tượng hư ảo, 
nghĩa là tìm đến tôn giáo. F. Ăngghen nhấn mạnh rằng tôn giáo trong xã 
hội nguyên thủy xuất hiện do kết quả phát triển thấp của trình độ lực 
lượng sản xuất. Trình độ thấp của sự phát triển sản xuất đã làm cho con 
người không có khả năng nắm được một cách thực tiễn các lực lượng tự 
nhiên. Thế giới bao quanh người nguyên thủy đã trở thành cái thù địch, bí 
hiểm, hùng hậu đối với họ. Chúng ta cần thấy rằng, sự thống trị của tự 
nhiên đối với con người không phải được quyết định bởi những thuộc 
tính và quy luật của giới tự nhiên, mà quyết định bởi mối tính chất mối 
quan hệ của con người với tỰ nhiên, nghĩa là bởi sự phát triển kém của 
lực lượng sản xuất xã hội, mà trước hết là công cụ lao động. 


Như vậy, không phải bản thân giới tỰ nhiên sinh ra tôn giáo, mà là mối 
quan hệ đặc thù của con người với giới tự nhiên, do trình độ sản xuất 
quyết định. Đây là một nguồn gốc xã hội của tôn giáo. 


Nhờ hoàn thiện những phương tiện lao động và toàn bộ hệ thống sản 
xuất vật chất mà con người ngày càng nắm được lực lượng tự nhiên 
nhiều hơn, càng ít phụ thuộc một cách mù quáng vào nó, do đó dần dần 
khắc phục được một trong những nguỒn gốc quan trọng của tôn giáo. 


- Mối quan hệ giỮa người và người 


Nguồn gốc xã hội của tôn giáo còn bao gồm cả phạm vi các mối quan hệ 
giỮa con người với nhau, nghĩa là bao gồm các mối quan hệ xã hội, trong 
đó có hai yếu tố giỮ vai trò quyết định là tính tự phát của sự phát triển xã 
hội và ách áp bức giai cấp cùng chế độ người bóc lột người. 


Trong tất cả các hình thái kinh tẾ - xã hội trước hình thái kinh tế - xã hội 
cộng sản chủ nghĩa, những mối quan hệ xã hội đã phát triển một cách tự 
phát. Những quy luật phát triển của xã hội biểu hiện như là những lực 
lượng mù quáng, trói buộc con người và ảnh hưởng quyết định đến số 
phận của họ. Những lực lượng đó trong ý thức con người được thần 
thánh hoá và mang hình thức của nhỮng lực lượng siêu nhiên. Đây là một 
trong những nguồn gốc xã hội chủ yếu của tôn giáo. 


Trong các xã hội có đối kháng giai cấp, sự áp bức giai cấp, chế độ bóc 
lột là một nhân tố quan trọng làm nảy sinh tôn giáo. 


Người nô lệ, người nông nô, người vô sản mất tự do không phải chỉ là 
sự tác động của lực lượng xã hội mù quáng mà họ không thể kiểm soát 
được, mà còn bị bần cùng cả về mặt kinh tế, bị áp bức cả về mặt chính 
trị, bị tước đoạt những phương tiện và khả năng phát triển tinh thần. 
Quần chúng không thể tìm ra lối thoát hiện thực khỏi sự kìm kẹp và áp 
bức trên trái đất, nhưng họ đã tìm ra lối thoát đó ở trên trời, ở thế giới 
bên kia. 


b. Nguồn gốc nhận thức cỦa tôn giáo 


Để giải thích nguồn gốc nhận thức của tôn giáo cần phải làm rõ lịch sử 
nhận thức và các đặc điểm của quá trình nhận thức dẫn đến việc hình 


thành quan niệm tôn giáo. 


Trước hết, lịch sử nhận thức của con người là một quá trình từ thấp đến 
cao, trong đó giai đoạn thấp là giai đoạn nhận thức tự nhiên cảm tính. Ở 
giai đoạn nhận thức này (nhất là đối với cảm giác và tri giác), con ngƯỜi 
chưa thể sáng tạo ra tôn giáo, bởi vì tôn giáo với tƯ cách là ý thức, là 
niềm tin bao giỜ cũng gắn với cái siêu nhiên, thần thánh, mà nhận thức 
trực quan cảm tính thì chưa thể tạo ra cái siêu nhiên thần thánh được. 
Như vậy, tôn giáo chỉ có thể ra đời khi con người đã đạt tới một trình độ 
nhận thức nhất định. Thần thánh, cái siêu nhiên, thế giới bên kia... là sản 
phẩm của những biểu tượng, sự trừu tượng hoá, sự khái quát dưới dạng 
hư ảo. Nói như vậy có nghĩa là tôn giáo chỉ có thể ra đời ở một trình độ 
nhận thức nhất định, đồng thời nó phải gắn với sự tự ý thức của con 
người về bản thân mình trong mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Khi 
chưa biết tự ý thức, con người cũng chưa nhận thức được sự bất lực của 
mình trước sức mạnh của thế giới bên ngoài, do đó con người chưa có 
nhu cầu sáng tạo ra tôn giáo để bù đắp cho sự bất lực ấy. 


Nguồn gốc nhận thức của tôn giáo gắn liền với đặc điểm của của quá 
trình nhận thức. Đó là một quá trình phức tạp và mâu thuẫn, nó là sự 
thống nhất một cách biện chứng giữa nội dung khách quan và hình thức 
chủ quan. Những hình thức phản ánh thế giới hiện thực càng đa dạng, 
phong phú bao nhiêu thì con người càng có khả năng nhận thức thế giới 
xung quanh sâu sắc và đầy đủ bấy nhiêu. Nhưng mỗi một hình thức mới 
của sự phản ánh không những tạo ra những khả năng mới để nhận thức 
thế giới sâu sắc hơn mà còn tạo ra khả năng “xa rời” hiện thực, phản ánh 
sai lầm nó. Thực chất nguồn gốc nhận thức của tôn giáo cũng như của 
mọi ý thức sai lầm chính là sự tuyệt đối hoá, sự cường điệu mặt chủ thể 
của nhận thức con người, biến nó thành cái không còn nội dung khách 
quan, không còn cƠ sở “thế gian”, nghĩa là cái siêu nhiên thần thánh. 


c. Nguồn gốc tâm lý cỦa tôn giáo 


Ngay từ thời cổ đại, các nhà duy vật đã nghiên cứu đến ảnh hưởng của 
yếu tố tâm lý (tâm trạng, xúc cảm) đến sự ra đời của tôn giáo. Họ đã đưa 


ra luận điểm” “Sự sợ hãi sinh ra thần thánh”. 


Các nhà duy vật cận đại đã phát triển tư tưởng của các nhà duy vật cổ 
đại - đặc biệt là L.Phơbách — và cho rằng nguồn gốc đó không chỉ bao 
gồm những tình cảm tiêu cực (sự lệ thuộc, sợ hãi, không thoả mãn, đau 
khổ, cô đơn...) mà cả những tình cảm tích cực (niềm vui, sự thoả mãn, 
tình yêu, sự kính trọng...), không chỉ tình cảm, mà cả những điều mong 
muốn, Ước vọng, nhu cầu khắc phục những tình cảm tiêu cực, muốn 
được đền bù hư ảo. 


Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác — Lênin đã giải quyết vấn đề 
nguồn gốc tâm lý của tôn giáo khác về nguyên tắc so với các nhà duy vật 
trước đó. Nếu như các nhà duy vật trước Mác gắn nguyên nhân xuất 
hiện tôn giáo với sự sợ hãi trước lực lượng tự nhiên thì chủ nghĩa Mác 
lần đầu tiên vạch được nguồn gốc xã hội của sự sợ hãi đó. 


Lịch sử hình thành tôn giáo và một số hình thỨc tôn giáo trong 
lịch sử 


Lịch sử hình thành tôn giáo 


Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội. Đặc điểm quan trọng trong ý thức 
tôn giáo là một mặt nó phản ánh tổn tại xã hội. Mặt khác, nó lại có xu 
hướng phản kháng lại xã hội đã sản sinh ra và nuôi dưỡng nó. Vì vậy, từ 
khi ra đời đến nay, cùng với sự biến đổi của lịch sử, tôn giáo cũng biến 
đổi theo. 


- Với những thành tựu to lớn của ngành khảo cổ học, người ta đã chứng 
minh được sự tồn tại của con người cách đây hàng triệu năm (từ 4— 6 
triệu năm). Tuy nhiên, với những hiện vật thu được người ta khẳng định: 
có đến hàng triệu năm con người không hề biết đến tôn giáo. Bởi vì tôn 
giáo đòi hỏi tương ứng với nó là một trình độ nhận thức cao, nó là sản 
phẩm của tư duy trừu tượng trong một đời sống xã hội ổn định. 


- Hầu hết trong giới khoa học đều thống nhất rằng chỉ khi con người 
hiện đại — người khôn ngoan (Homo Sapiens) — hình thành và tổ chức 


thành xã hội, tôn giáo mới xuất hiện. Thời kỳ này cách đây khoảng 
95.000 — 35.000 năm. Tuy nhiên trong thời kỳ đầu mới chỉ là các tín hiệu 
đầu tiên. Đa số các nhà khoa học đều khẳng định tôn giáo ra đời khoảng 
45.000 năm trước đây với nhỮng hình thức tôn giáo sơ khai như đạo Vật 
tổ (Tôtem), Ma thuật và Tang lễ... đây là thời kỳ tương ứng với thời kỳ 
đồ đá cũ. 


- Bước sang thời kỳ đồ đá giỮa, con người chuyển dần từ săn bắt, hái 
lượm sang trồng trọt và chăn nuôi, các hình thức tôn giáo dân tộc ra đời 
với sự thiêng liêng hóa các nguồn lợi cỦa con người trong sản xuất và 
cuộc sống: thần Lúa, thần Khoai, thần Sông... hoặc tôn thờ các biểu 
tượng cỦa sự sinh sôi (thờ giống cái, hình ảnh phụ nữ, phồn thực...), đó 
là các vị thần của các thị tộc Mẫu hệ. Khi đồ sắt xuất hiện, các quốc gia 
dân tộc ra đời nhằm mục đích phục vụ cho sự củng cố và phát triển của 
dân tộc. Tất cả các vị thần ấy còn tồn tại chừng nào dân tộc tạo ra vị 
thần ấy còn tồn tại và khi dân tộc tiêu vong, các vị thần ấy không còn 
nưa. 


- Trong thời kỳ văn minh nông nghiệp, nhiều đế chế ra đời và thâu tóm 
vào mình nhiều quốc gia. Do nhu cầu một tôn giáo của đế chế, những tôn 
giáo nhƯư Phật, Nho, Kitô, Hồi... đã xuất hiện từ trước trở thành tôn giáo 
của đế chế và được chấp nhận như một tôn giáo chính thống. Theo thời 
gian, do nội dung của các tôn giáo manh tính phổ quát, không gắn chặt 
với một quốc gia cụ thể, với các vị thần cụ thể, với nghi thức cụ thể của 
một cộng đồng tộc người, dân tộc hay địa phƯơng nhất định nên sự bành 
trướng của nó diễn ra thuận lợi, dễ dàng thích nghi với các dân tộc khác. 
Do vậy, dù được phổ biến bằng cách nào (chiến tranh hay hòa bình), các 
tôn giáo đó đã được các quốc gia bị LỆ thuộc trực tiếp hay gián tiếp, tự 
giác hay không tỰ giác tiếp nhận và trên nền tảng của tôn giáo truyền 
thống, biến đổi thành tôn giáo riêng của quốc gia đó. Sự bành trướng 
kiểu như vậy diễn ra trong suốt thời kỳ văn minh công nghiệp và cho đến 
tận ngày nay. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý rằng, giỮa tôn giáo khu vực 
hay tôn giáo thế giới vừa chung sống cạnh nhau, vừa tranh chấp xung đột 
nhau và không ít trường hợp, với sự Ủng hộ của các thế lực quân sự, 
chính trị, chiến tranh tôn giáo đã xảy ra. Những tôn giáo như Kitô, Hồi do 
tính cực đoan của mình (chỉ coi chúa hay thánh của mình là đối tượng tôn 


thờ duy nhất) nên ban đầu đi đến đâu cũng khó chung sống với các tôn 
giáo khác đã có mặt ở đó tỪ trước. Còn một sỐ tôn giáo phương Đông 
như Nho, Phật thì khác, chúng chấp nhận hòa đồng với các tôn giáo bản 
địa, có xu hướng trần tục nhiều hơn là thế giới bên kia. 


- Cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo ra một xã hội công nghiệp, xã hội 
này đòi hỏi phải có một tôn giáo năng động và tự do hơn, khó chấp nhận 
một tổ chức, một giáo lý với những nghi thức cứng nhắc, phức tạp. Tình 
trạng độc tôn cỦa một tôn giáo trong một quốc gia đã bắt đầu chấm dứt 
và chấp nhận sự đa dạng trong đời sống tôn giáo. TỪ đây quan niệm và 
sau là chính sách tự do tôn giáo ra đời, phát triển nhanh hay chậm và thể 
hiện khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Những yếu tố lỗi thời được 
huỷ bỏ hoặc tự thay đổi, thay thế để thích nghi. Với xu thế quốc tế hóa 
ngày càng gia tăng, việc mỗi cá nhân chỉ biết đến tôn giáo của mình đã 
trở nên lạc hậu. Mỗi người đều rằng trên thế gian có nhiều thánh thần, 
có nhiều tôn giáo. Họ bắt đầu hoài nghi và lựa chọn, thần thánh được 
mang ra tranh luận, bàn cãi và làm nảy sinh xu thế thế tục hoá tôn giáo và 
xu thế này ngày càng thắng thế. 


- Trong thời đại ngày nay, khi mà xu thế toàn cầu hóa đang chi phối mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội, sự nâng cao về trình độ học vấn và đặc 
biệt là những thành tựu của khoa học và công nghệ đã làm cho các tôn 
giáo ngày càng trở nên thế tục hóa kéo theo sự đa dạng trong đời sống tồn 
giáo. Từ đây xuất hiện các ý kiến khác nhau trong một tôn giáo và dẫn 
đến sự chia rễ trong các tôn giáo một cách có tổ chức, bùng nổ các giáo 
phái và xuất hiện nhiều tôn giáo mới. Bản thân trong các tôn giáo khu vực 
và thế giới cũng có những biểu hiện khác trước: số tín đồ ngày càng tăng 
nhưng số tín đồ thực tế giảm, nghĩa là người ta theo đạo nhưng không 
hành đạo, nhiều tín đồ bỏ đạo để theo các “đạo mới”. Trong nội bộ các 
tôn giáo có sự chia rẽ thành nhỮng giáo phái với những tính chất cấp tiến, 
ôn hòa hoặc cực đoan. 


Một số hình thức tôn giáo trong lịch sử 


- Tôn giáo trong xã hội chưa có giai cấp (Tôn giáo nguyên thủy) 


Ăng nghen cho rằng tôn giáo xuất hiện tỪ ngay trong thời kỳ nguyên thủy, 
từ những quan niệm hết sức dỐt nát, tỐi tăm, nguyên thủy của con người 
về bản thân mình và thiên nhiên bao quanh họ. Các tôn giáo nguyên thủy, 
sơ khai thể hiện niềm tin bản năng của con người và lúc ấy. chưa gắn 
với các lợi ích về kinh tế - xã hội. Các hình thức phổ biến của tôn giáo 
nguyên thủy là các dạng sau: 


+ Tô tem giáo (thờ vật tổ): Tô tem theo ngôn ngữ của thổ dân Bắc Mỹ 
nghĩa là giống loài. Đây là hình thức tôn giáo cổ xưa nhất, thể hiện niềm 
tin vào mối quan hệ gần gũi, huyết thống giữa một cộng đồng người (thị 
tộc, bộ lạc) với một loài động thực vật hoăïc một đối tượng nào đó. Tô 
tem giáo thể hiện hình thức nhận biết đầu tiên về mối liên hệ của con 
người với các hiện tượng xung quanh. Chẳng hạn: một bộ lạc tổn tại 
được nhờ săn bắt một loài động vật nào đó dẫn đến xuất hiện một ảo 
tưởng về mối quan hệ giữa loài vật đó với cộng đồng người săn nó và 
cuối cùng con vật này lại trở thành tổ tiên chung — là một tô tem của một 
tập thể nào đó. 


+ Ma thuật giáo : Ma thuật theo tiếng Hi lạp cổ là phép phù thủy. Đây là 
biểu hiện của việc người nguyên thủy tin vào khả năng tác động đến tự 
nhiên bằng những hành động tượng trưng (cầu khấn, phù phép, thần 
chú...) nghĩa là bằng con đường siêu nhiên. NhỜ các biện pháp ma thuật, 
người nguyên thủy cố gắng tác động đến những sự kiện và làm cho nó 
diễn ra theo ý mình mong muốn. Về sau, ma thuật trở thành một thành tố 
quan trọng không thể thiếu được của các tôn giáo phát triển. Việc thỜ 
cúng của bất kỳ tôn giáo nào cũng phải có ma thuật (cầu nguyện, làm 
phép...). Tàn dư của ma thuật là các hiện tượng bói toán, tướng sỐ ngày 
nay. 


+ Bái vật giáo : Bái vật theo tiếng Bồ Đào Nha là bùa hộ mệnh, phép lạ. 
Bái vật giáo xuất hiện vào lúc mới hình thành tôn giáo và sự thỜ cúng. 
Bái vật giáo đặt lòng tin vào những thuộc tính siêu nhiên của các vật thể 
như hòn đá, gốc cây, bùa, tượng... Họ cho rằng có một lực lượng siêu 
nhiên, thần bí trú ngụ trong vật đó. Bái vật giáo là thành tố tất yếu của 
sự thỜ cúng tôn giáo. Đó là sự thỜ cúng các tượng gÕ, cây thánh giá... 
hoặc lòng tin vào sức mạnh kỳ quái của các lá bùa... 


+ Vật linh giáo : Là hình thức tôn giáo xuất hiện muộn hơn, khi mà ý 
thức của con người đã đủ khả năng hình thành nên những khái niệm. Vật 
linh giáo là lòng tin ở linh hồn. Lòng tin này là cơ sở quan trọng để hình 
thành nên quan niệm về cái siêu nhiên của người cổ xưa. Giai đoạn này 
đã có ảo tưởng cho rằng có hai thế giới: một thế giới tồn tại thực sự và 
một thế giới siêu nhiên, trong đó thế giới siêu nhiên thống trị thế giới 
thực tại. Thế giới siêu nhiên này của người nguyên thủy cũng đầy đủ 
động vật, thực vật, các đối tượng do tỉnh thần tưởng tượng ra và không 
khác biệt gì lắm so với thế giới thực tại. 


- Tôn giáo trong xã hội có giai cấp 


Khi xã hội phân chia giai cấp, xuất hiện các nhà nƯớc, quốc gia với các 
vùng lãnh thổ riêng biệt, tôn giáo lúc này không chỉ còn là một nhu cầu 
tinh thần của quần chúng mà còn là một phương tiện để giai cấp thống 
trị duy trì sự thống trị áp bức giai cấp và bóc lột của mình và thực hiện sự 
bành trướng, xâm lược vì vậy tôn giáo gắn liền với chính trị và bị dân tộc 
hóa. Từ đó đã dẫn đến sự xuất hiện các tôn giáo dân tộc và tôn giáo thế 
giới. 


+ Tôn giáo dân tộc : Đặc trưng của tôn giáo dân tộc là tính chất quốc gia 
dân tộc của nó. Các vị thần được tạo lập mang tính quốc gia dân tộc và 
phạm vi quyền lực giới hạn trong phạm vi quốc gia. Thậm chí một số 
tôn giáo lớn cũng bị dân tộc hóa ở mỗi quốc gia và trở thành tôn giáo có 
tính chất quốc gia. Ví dụ Anh giáo (Thanh giáo), các dòng khác nhau của 
đạo Hồi... 


+ Tôn giáo thế giới : Sự phát triển của các tôn giáo vượt ra khỏi biên giới 
của một quốc gia đã hình thành nên các tôn giáo khu vực và thế giới như 

Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo... Khác với các tôn giáo dân tộc, tôn 
giáo thế giới mang tính đa quốc gia, ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng 

lớn trên thế giới. 


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Tôn giáo học 
Phần này trình bày về khái niệm tôn giáo học, đối tượng nghiên cứu và 
các phương pháp nghiên cứu của Tôn giáo học. 


Khái niệm tôn giáo học 


Tôn giáo học là khoa học nghiên cứu về tôn giáo. Đây là một ngành khoa 
học mới so với nhiều ngành khoa học khác. Nó được hình thành từ thế kỷ 
XVII - XIX ở các nước phương Tây do các nhà triết học, thần học, xã 
hội học, tâm lý học... đề xướng. 


Tôn giáo học Mác - Lênin là khoa học nghiên cứu về tôn giáo theo quan 
điểm của chủ nghĩa Mác — Lênin, nghiên cứu tôn giáo với tư cách là một 
hình thái ý thức xã hội, một tiểu kiến trúc thượng tầng, một hiện tượng 
của lịch sử xã hội nhằm chỉ ra nguồn gốc, bản chất, kết cấu, chức năng 
của tôn giáo cũng như các hình thức vận động của nó. 


Trong tài liệu này, tôn giáo được nghiên cứu theo quan điểm của chủ 
nghĩa Mác — Lênin. Vì thê khi nói đến tôn giáo học nghĩa là nói đến tôn 
giáo học Mác — Lênin. 


Đối tượng nghiên cứu cỦa tôn giáo học 


Tôn giáo là một hiện tượng xã hội, nó phản ánh hoang đường, hư ảo thế 
giới hiện thực vào trong đầu óc con người và tạo cho họ niềm tin vào cái 
siêu nhiên. 


Việc xác định đối tượng nghiên cứu của tôn giáo học là hết sức phức tạp 
với những quan điểm khác nhau do có quá nhiều quan điểm khác nhau về 
tôn giáo. 


Tôn giáo học Mác — Lênin xem xét tôn giáo với tư cách là một hệ thống 
hoàn chỉnh trong mối tương quan với các hệ thống khác của cấu trúc xã 
hội. Nghĩa là xem xét tất cả các mặt, các khía cạnh, các mối liên hệ bên 
trong và bên ngoài của một tôn giáo nói chung và những tôn giáo cụ thể 
với tất cả nội dung và hình thức của nó diễn ra trong lịch sử. Tất cả 


những điều đó tái tạo tính chỉnh thể, đa dạng của mọi tôn giáo y như bản 
thân nó vốn có. 


Phương pháp nghiên cứu tôn giáo cỦa tôn giáo học 


Tôn giáo là hiện tượng xã hội rất phức tạp. Tính phức tạp đó biểu hiện ở 
tính đa dạng, đa diện, đa chức năng. Có lễ vì tính phức tạp ấy mà đã có 
người đồng nhất tôn giáo với chính trị, với đạo đức, với triết học, với 
văn hóa..., điều này khiến ta không thể dùng một loại phương pháp riêng 
biệt nào để nghiên cứu về tôn giáo được. Từ việc xác định đối tượng 
nghiên cứu của tôn giáo học, cần thiết phải nghiên cứu tôn giáo bằng 
một hệ thống những phương pháp. Trong hệ thống này bao gồm ba loại 
phương pháp, đó là phương pháp của triết học, phương pháp của bản 
thân tôn giáo học và phương pháp của một số ngành khoa học cụ thể. 
Dưới đây là một số phương pháp cụ thể trong hệ thống ấy. 


- Phương pháp luận duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa tỒn tại 
xã hội và ý thức xã hội 


Với phương pháp này cho phép hiểu được nguồn gốc, bản chất của ý 
thức tôn giáo và tôn giáo nói chung. Qua đó, có thể thấy được vai trò của 
tôn giáo đối với sự phát triển của lịch sử xã hội. 


- PhƯơng pháp lịch sử cụ thể 


Việc sử dụng phương pháp này giúp hiểu được sự ra đời của tôn giáo và 
lịch sử tôn giáo; hiểu được vai trò, sự tồn tại của tôn giáo trong mỗi giai 
đoạn lịch sử nhất định; qua đó có những đánh giá khách quan, khoa học 
về hiện tượng tôn giáo,... 


- Phương pháp cấu trúc, chức năng 


Với phương pháp này đòi hỏi phải nghiên cứu tôn giáo trong tính chỉnh 
thể, tính hệ thống. Trong cái chỉnh thể hay hệ thống tôn giáo lại được 
kết cấu bởi các bộ phận, mỗi một bộ phận có chức năng hay vai trò riêng 
của nó. Do vậy, khi nghiên cứu về tôn giáo cần phải xem xét tới mỗi một 
bộ phận của nó, đồng thời phải xem xét tới mối liên hệ giữa các bộ phận 
của chỉnh thể tôn giáo, cũng như mối liên hệ giữa hệ thống tôn giáo với 
các hệ thống khác. Việc dùng phương pháp cấu trúc chức năng cũng giúp 
chúng ta thấy được vị trí của mỗi loại chức năng (chủ yếu, đặc thù,...) 
của tôn giáo. 


- Phương pháp xem xét tôn giáo xuất phát tỪ nhu cầu tín ngưỡng tôn 
giáo 


Tôn giáo là sản phẩm tất yếu của lịch sử xã hội, nó ra đời, tồn tại trong 
những giai đoạn nhất định của lịch sử. Sự ra đời tôn giáo là nhằm đáp 
ứng nhu cầu cần có tín ngưỡng tôn giáo hay nhu cầu đền bù (bù đắp) hư 
ảo của con người. Việc xem xét nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo cũng chính 
là xem xét sự ra đời, tổn tại của tôn giáo trong mối quan hệ với hoạt 
động và lợi ích của con người. Qua đó, có thể thấy được loại hoạt động 
nào, với đặc trưng gì của hoạt động ấy đã dẫn tới sự xuất hiện nhu cầu 
tín ngưỡng tôn giáo và con người cần đến tôn giáo nhằm lợi ích gì. Cuộc 
sống con người bao giờ cũng có cả một hệ thống những nhu cầu với sự 
vận động phức tạp, nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo trong hệ thống những 
nhu cầu đó là rất quan trọng và cần thiết. 


- Sự thống nhất trong phân tích tôn giáo về mặt triết học và mặt xã 
hội học 


Đây là một phương pháp hết sức quan trọng của việc tiếp cận tôn giáo. 
Về mặt triết học, tất nhiên ở đây là triết học biện chứng duy vật đã chỉ 
ra rằng, thế giới quan tôn giáo là thế giới quan hoang đường, hư ảo của 
con người. Song vì sao thế giới quan hoang đường, hư ảo ấy của hiện 
tượng tôn giáo lại có vai trò, có sự tác động hết sức phức tạp đến đời 


sống xã hội, điều này không thể lý giải được một cách đầy đủ nếu như 
không có sự tiếp cận tôn giáo về mặt xã hội học. Có thể nói xem xét tôn 
giáo về mặt triết học là sự nghiên cứu về thế giới quan và mặt nhận 
thức luận, còn nghiên cứu tôn giáo về mặt xã hội học là nghiên cứu về 
mặt bản thể luận (cái bản thể ở đây được hiểu là sự tồn tại hiện hữu 
của hiện tượng tôn giáo với những chức năng xã hội của nó). Như vậy có 
thể nói, sự thống nhất trong việc nghiên cứu tôn giáo về mặt triết học và 
mặt xã hội học đó là sự thống nhất của việc nghiên cứu tôn giáo về mặt 
thế giới quan, nhận thức luận và bản thể luận. Đây là một yêu cầu quan 
trọng của nhận thức luận duy vật khoa học. 


Ngoài các phương pháp nghiên cứu tôn giáo trên, tôn giáo học còn sử 
dụng các phương pháp khác nhƯ: phương pháp logic và lịch sử, phương 
pháp nhân quả... 


Câu hỏi trắc nghiệm phần Nhập môn Tôn giáo học 

Các câu hỏi trắc nghiệm cho về Khái niệm Tôn giáo 

Exercise: Thuật ngỮ tôn giáo có nguồn gốc từ? Phương Tây Đúng Việt 
nam Sai Trung Quốc Sai Tất cả cùng đúng Sai 

Exercise: Thuật ngỮ Tông giáo vốn dùng để chỉ đạo nào? Công giáo Sai 
Phật giáo Đúng Các tôn giáo Sai Tất cả đều đúng Sai 

Exercise: Các tỪ sau đây, tỪ nào viết sai? Phật giáo Sai Công giáo Sai Tin 
lành giáo Đúng Hồi giáo Sai 

Exercise: Các thuật ngữ chỉ tôn giáo sau đây, thuật ngữ nào thuần Việt? 
Đạo Sai Giáo Sai Thờ Đúng Tât cả đều sai Sai 

Exercise: Tôn giáo xuất hiện khi nào? Khi loài người xuất hiện Sai Trong 
vài thế kỷ gần đây Sai Cách đây vài chục ngàn năm Đúng Tất cả đều sai 
Sai 

Exercise: Quan điểm nào sau đây đúng? Tôn giáo tạo ra con người Sai 
Tôn giáo là nhu cầu không thể thiếu của con người Sai Con người tạo ra 
tôn giáo Đúng Con người không cần đến tôn giáo Sai 

Exercise: Tô tem giáo là? Phép phù thuỷ Sai Tin vào linh hồn Sai Bùa hộ 
mệnh Sai Thờ vật tổ Đúng 

Exercise: Ma thuật giáo là? Thờ vật tổ Sai Bùa hộ mệnh Sai Phép phù 
thuỷ Đúng Tin vào linh hồn Sai 

Exercise: Bái vật giáo là? Tin vào linh hồn Sai Thờ vật tổ Sai Phép phù 
thuỷ Sai Bùa hộ mệnh Đúng 

Exercise: Các tôn giáo sau đây, tôn giáo nào là tôn giáo thế giới? Phật giáo 
Sai Công giáo Sai Hồi giáo Sai Tất cả đều đúng Đúng 

Exercise: Các tôn giáo sau đây, tôn giáo nào là tôn giáo dân tộc? Do Thái 
giáo Sai Đạo Cao Đài Sai a, b cùng sai Sai a, b cùng đúng Đúng 

Exercise: Tôn giáo học là khoa học nghiên cứu về? Tôn giáo Đúng Thần 
thánh Sai Thiên đàng và địa ngục Sai Tất cả cùng đúng Sai 

Exercise: Với tư cách là những hình thái ý thức xã hội, tôn giáo và khoa 
học khác nhau về điểm nào? Đối tượng phản ánh Sai Cách thức phản ánh 
Đúng Cả a, b cùng đúng Sai Cả a, b cùng sai Sai 

Exercise: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống : "Tôn giáo là một hình thái ý 
thức —- xã hội phản ánh một cách hoang đường, hƯ ảo ............... khách 
quan. Qua sự phản ánh của tôn giáo, nhỮng sức mạnh tự phát trong tự 
nhiên và xã hội đều trở thành thần bí." Thực tiễn Sai Hiện thực Đúng 
Điều kiện Sai Cuộc sống Sai 


Exercise: Nhận định: "Tôn giáo và chủ nghĩa duy tâm giống nhau về nội 
dung, khác nhau về hình thức biểu hiện." Đúng hay sai? Đúng Đúng Sai 
Sai Vừa đúng vừa sai Sai 

Exercise: Điểm chung giữa tôn giáo và triết học là gì? Đặt ra và giải 
quyết những vấn đề có tính chất thế giới quan. Sai Đặt ra và giải quyết 
những vấn đề có tính chất nhân sinh quan Sai Cả tôn giáo và triết học 
đều có mối liên hệ với cơ sở kinh tế Sai Cả a,b,c đều đúng Đúng 
Exercise: Khi xem xét nguồn gốc của tôn giáo, chủ nghĩa Mác-Lênin quan 
tâm trước hết đến nguồn gốc nào của tôn giáo? Nguồn gốc tâm lý Sai 
Nguồn gốc nhận thức Sai Nguồn gốc kinh tế - xã hội Đúng Cả a, b, c 
đều sai Sai 

Exercise: Luận điểm “Sự sợ hãi sinh ra thần thánh” đề cập đến nguồn 
gốc nào của tôn giáo? Nguồn gốc kinh tế-xã hội Sai Nguồn gốc tâm lý 
Đúng Nguồn gốc nhận thức Sai Cả a, b, c đều sai Sai 

Exercise: Luận điểm của V.I. Lênin: “...ThƯợng đế siêu hình không phải 
là cái gì khác mà là sự tập hợp, là toàn bộ những đặc tính chung nhất rút 
ra tỪ giới tự nhiên, song con ngƯỜời nhờ vào sức tưởng tượng, tức là chính 
bằng phương pháp tách rời như thế khỏi bản chất cảm tính, khỏi vật 
chất của giới tự nhiên, lại đem giới tự nhiên biến thành một chủ thể hay 
là một thực thể độc lập.” đề cập đến nguồn gốc nào của tôn giáo? 
Nguồn gốc kinh tế-xã hội Sai Nguồn gốc tâm lý Sai Nguồn gốc nhận 
thức Đúng Cả a, b, c đều sai Sai 


Chức năng của tôn giáo 

Chủ nghĩa Mác — Lênin cho rằng tôn giáo là một hiện tượng xã hội, nó có 
nguồn gốc từ những sự hạn chế của các mối quan hệ giỮa con người với 
tự nhiên và đối với nhau. Sự bất lực trước những sức mạnh tự nhiên 
cũng như xã hội đã nảy sinh nhu cầu đền bù cho những hạn chế đó. Vì 
vậy, tôn giáo có khá nhiều chức năng xã hội. Đó là: 


ChỨc năng đền bù hư ảo 


Luận điểm nổi tiếng của C. Mác: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” 
đã làm nổi bật chức năng đền bù hư ảo của tôn giáo. Giống như thuốc 
phiện, tôn giáo đã tạo ra cái vẻ bề ngoài của “sự giảm nhẹ” tạm thời 
những nỗi đau khổ của con người, an ủi cho những sự mất mát, thiếu hụt 
cỦa con người trong cuộc sống. 


Chức năng đền bù hư ảo không chỉ là chức năng chủ yếu, đặc thù mà còn 
là chức năng phổ biến của tôn giáo. Ở đâu có tôn giáo ở đó có chức năng 
đền bù hư ảo. 


Tôn giáo là một hiện tượng xã hội phức tạp, nó không chỉ thực hiện một 
chức năng mà gồm một hệ thống chức năng xã hội. Mặc dù là chức năng 
chủ yếu nhưng chức năng đền bù hư ảo không thể tách rời các chức năng 
khác của tôn giáo. 


ChỨc năng thế giới quan 


Khi phản ánh một cách hư ảo hiện thực, tôn giáo có tham vọng tạo ra 
một bức tranh của mình về thế giới nhằm thoả mãn nhu cầu nhận thức 
của con người dưới một hình thức phi hiện thực. Bức tranh tôn giáo ấy 
bao gồm hai bộ phận: thế giới thần thánh và thế giới trần tục và trên cơ 
sở đó mà tôn giáo giải thích các vấn đề của tự nhiên cũng như xã hội. Sự 
lý giải của tôn giáo về thế giới nhằm hƯớng con người tới cái siêu nhiên 
, thần thánh, do đó nó đã xem nhẹ đời sống hiện thực. Quan niệm này có 
thể tác động tiêu cực đến ý thức giáo dân, đến thái độ của họ đối với 
xung quanh. 


ChỨc năng điều chỉnh 


Tôn giáo đã tạo ra một hệ thống các chuẩn mực, những giá trị nhằm điều 
chỉnh hành của những con người có đạo. Những hành vi được điều chỉnh 
ở đây không chỉ là nhỮng hành vi trong thỜ cúng mà ngay cả trong cuỘc 
sống hàng ngày trong gia đình cũng như ngoài xã hội của giáo dân. Vì 
vậy, hệ thống chuẩn mực, giá trị trong lý thuyết đạo đức và xã hội mà 
tôn giáo tạo ra đã ảnh hưởng quan trọng đến mọi hoạt động cỦa con 
người. Tất nhiên ở đây chúng ta cần phải chú ý rằng những chuẩn mực, 
giá trị tôn giáo đã bị tước bổ khá nhiều những đặc trưng khách quan và 
phụ thuộc vào những giá trị siêu nhiên, hư ảo. 


ChỨc năng giao tiếp 


Chức năng giao tiếp của tôn giáo thể hiện khả năng liên hệ giữa những 
người có chung một tín ngưỡng. Sự liên hệ (giao tiếp) được thực hiện 
chủ yếu trong hoạt động thờ cúng, sự giao tiếp với thánh thần được coi 
là sự giao tiếp tối cao. Ngoài mối liên hệ giao tiẾp trong quá trình thỜ 
cúng, giỮa các giáo dân còn có sỰ giao tiếp ngoài tôn giáo như liên hệ 
kinh tế, liên hệ cuộc sống hàng ngày, liên hệ trong gia đình... Những mối 
liên hệ ngoài tôn giáo có thể lại củng cố, tăng cường các mối liên hệ tôn 
giáo của họ. 


Chức năng liên kết 


Trong các xã hội trước đây, tôn giáo với tư cách là bộ phận tất yếu trong 
cấu trúc thượng tầng đã đóng vai trò quan trọng của nhân tố liên kết xã 
hội, nghĩa là nhân tố làm ổn định những trật tự xã hội đang tồn tại, dựa 
trên những hệ thống giá trị và chuẩn mực chung của xã hội. Tuy nhiên 
không nên quan niệm một cách sai lầm rằng tôn giáo bao giỜ cũng là nhân 
tố liên kết xã hội chủ yếu, bảo đảm sự thống nhất của xã hội. Sự thống 
nhất của xã hội trước hết được bảo đảm bởi hệ thống sản xuất vật chất 
xã hội chú không phải bằng cộng đồng tín ngưỡng. Hơn nữa trong những 
điều kiện xã hội nhất định, tôn giáo có thể biểu hiện như là ngọn cỜ tư 


tưởng của sự chống đối lại xã hội, chống lại chế độ phản tiến bộ 
đương thời. 


Trên đây là hệ thống chức năng của tôn giáo, trong đó mỗi chức năng lại 
hàm chứa các chức năng khác. 


Tình hình diễn biến và xu thế của đời sống tôn giáo thế giới hiện nay 
Phần này trình bày về 1 Khái quát tình hình, thực trạng của tôn giáo và 2 
Những xu thể chủ đạo của đời sống tôn giáo. 


Khái quát tình hình, thỰc trạng cỦa tôn giáo 


Tình hình, thực trạng 


- Từ khi xuất hiện đến nay, tôn giáo luôn luôn biến động phản ánh sự 
biến đổi của lịch sử. Một tôn giáo có thể hưng thịnh, suy vong, thậm chí 
mất đi nhưng tôn giáo luôn luôn song hành cùng với đời sống của nhân 
loại. Tôn giáo là một hiện tượng xã hội sẽ còn tồn tại lâu dài. 


- Về đánh giá thực trạng của tôn giáo, có nhiều ý kiến khác nhau. Tựu 
trung lại có ba ý kiễn sau: 


+ Tôn giáo đang khủng hoảng, suy tàn: nhỮng người đánh giá theo quan 
niệm này cho rằng trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công 
nghệ.... đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sẽ được cải thiện, 
tôn giáo sẽ bị suy thoái dưới nhiều hình thái khác nhau. Họ cho rằng tôn 
giáo là một hiện tượng xã hội không có tương lai 


+ Tôn giáo Tây Âu suy tàn nhưng tôn giáo ở các nước khác đang phát 
triển: đánh giá này xuất phát từ thực tế tôn giáo ở Tây Âu. Sự suy giảm 
biểu hiện rõ nhất trong lĩnh vực thực hành tôn giáo: đi lễ và tuân thủ một 
số nghi lễ, niềm tin giảm sút (nhạt đạo thậm chí khô đạo). Tuy nhiên 
cũng có người chỉ thừa nhận sự suy giảm ấy chỉ diễn ra ở trung tâm châu 
Âu. Trong khi đó tôn giáo ở các nước khác ngoài châu Âu, đặc biệt là các 
nước đang phát triển 


+ Tôn giáo, tín ngưỡng đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ ở nhiều 
quốc gia, châu lục: cách đánh gia này được nhiều người thừa nhận. Thực 
tế là trong mấy thập kỷ gần đây, tín ngưỡng, tôn giáo đang phục hồi và 
phát triển ở nhiều quốc gia, châu lục. Số lượng tín đồ hiện nay chiếm 
khoảng 3/4 dân số trên thế giới (có số liệu là 5/6). 


Nguyên nhân 


Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng tôn giáo là một điều không đơn 
giản. Tuy nhiên có thể nêu lên một số nguyên nhân chủ yếu sau: 


- Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội ngày càng gay gắt: chiến 
tranh lạnh kết thúc nhưng hoà bình không đến với nhân loại, trên thế giới 
hiện nay đang xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột về chính trị, kinh tẾ, xã 
hội và cả quân sự. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn giỮa các quốc 
gia trên thế giới và khu vực. 


- Trật tự thế giới đang xáo trộn, khó định trước: thế giới hai cực được 
thay bằng thế giới đơn cực do Mỹ chi phối và đang tiềm ẩn sự ra đời của 
trật tự thế giới đa cực với các cường quốc có tiềm lực mạnh về kinh tế, 
chính trị và quân sự... 


- Khủng hoảng niềm tin vào mô hình xã hội tương lai: từ khi xã hội có 
giai cấp và nạn bóc lột giai cấp, con người đã ước mơ về một xã hội 
bình đẳng, công bằng, tự do và bác ái... tôn giáo chính là sự phản ánh 
nguyện vọng ấy của nhân dân dù đó là sự phản ánh một cách hư ảo. Khi 
chủ nghĩa xã hội hiện thực xuất hiện, sự hướng về thiên đường đã 
chuyển sang hướng về chủ nghĩa xã hội, góp phần tạo ra sự suy giảm 
của tôn giáo. Tuy nhiên, khi chủ nghĩa xã hội hiện thực bị sụp đổ ở Đông 
Âu và Liên Xô trong khi chủ nghĩa tư bản không phải là lý tưởng mà con 
người vươn tới nên con người có thể đi tìm chỗ dựa tinh thần nơi tôn 
giáo 


- Những hậu quả tiêu cực của sự phát triển của khoa học và công nghệ 
mới: Cuối thế kỷ XX, nhân loại có những thành tựu kỳ diệu trên nhiều 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên sự phát triển ấy cũng để lại 
những hậu quả nặng nề mà nhân loại đang phải gánh chịu. Đó là sự suy 
thoái về môi trường, sinh thái như phá rừng, ô nhiễm, tầng ôzôn bị thủng, 
trái đất nóng dần lên... bên cạnh đó là các bệnh dịch mới xuất hiện 
(AIDS, SARS...) làm cho tiên tri về “nạn hồng thủy”, “ngày tận thế”...lại 
có dịp phát triển, làm xuất hiện nhiều tôn giáo mới... 


Những xu thế chủ đạo của đời sống tôn giáo 


Các diễn biến trên thể hiện sự phức tạp tromg đời sống tôn giáo với 
nhiều xu thể diễn ra đan chéo rất khó phân định ngay trong bản thân tỪng 
tôn giáo. Tuy nhiên có thể quy vào 4 xu thế sau đây: 


Xu thế toàn cầu hóa 


- Toàn cầu hóa là sự mơ tưởng của tất cả các tôn giáo dù là những tôn 
giáo thế giới có bề dày lịch sử lâu đời hay chỉ là những hiện tượng tôn 
giáo mới ra đời gần đây. Chẳng hạn như đạo Cao Đài ở Việt Nam, ngay 
từ khi mới ra đời đã tuyên bố sẽ là tôn giáo của nhân loại. 


- Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng sự tồn tại và phát triển của một tôn 
giáo phụ thuỘc vào sự bành trướng của một thế lực chính trị có trong tay 
một tiềm lực kinh tế nhất định. 


- Trong thời đại ngày nay, vấn đề toàn cầu hoá tôn giáo chủ yếu phụ 
thuộc vào chính sách bá quyền của một số cường quốc, muốn gắn vấn 
đề nhân quyền với tự do tôn giáo cho từng quốc gia, dân tộc, tộc người 
để tìm cách can thiệp vào các nước không chịu đi theo con đường mà các 
cường quốc đã vạch ra cho họ 


- Tính toàn cầu hóa dẫn đến sự có mặt của hầu hết các tôn giáo lớn nhỏ 
trong một quốc gia. Từng tôn giáo đều muốn và cổ găng có mặt trên 
khäp địa câu. 


Xu thế đa dạng hóa 


- TỪ xu thế toàn cầu hóa dẫn đến xu thế đa dạng hóa trong tôn giáo. 
Điều này phản ánh được nguyên tắc của thời đại: thống nhất trong đa 
dạng. 


- Ngày nay, dân trí được nâng cao, không gian xã hội của cá nhân đã vượt 
ra khỏi biên giới quốc gia, của khu vực. Con người không chỉ tiếp cận 
với các tôn giáo truyền thống mà còn với các tôn giáo khác. Sự tiếp cận 
ấy không hề thụ động mà còn có sự phê phán, tiếp thu. Từ đó dẫn đến sự 
phân hóa tín đồ các tôn giáo thành 3 loại: khô đạo, nhạt đạo, đậm đạo và 
nảy sinh hiện tượng song hành tôn giáo trong mỘt con người. Nghĩa là 
một cá nhân cùng một lúc theo nhiều tôn giáo khác nhau, ngay cả ở những 
nước vốn có truyền thống độc thần. Trong điều kiện đó từng tôn giáo 
cũng có sự phân rẽ thành các giáo phái, thậm chí có giáo lý xa lạ với giáo 
lý ban đầu. Nội bộ các tôn giáo bị phân rễ thành 3 bộ phận: bộ phận toàn 
thống, bộ phận bảo thủ cực đoan, bộ phận ôn hòa. 


Xu thế thế tục hóa 


- Hướng chủ yếu của xu thế này là những hành vi nhập thế của mọi tôn 
giáo băng cách tham gia vào nhỮng hoạt động trần tục phi tôn giáo như 
xã hội, đạo đức, giáo dục, y tế... nhăm góp phần cứu nhân đỘ thế. 


- Xu thế thế tục hóa cũng biểu hiện trong cuộc đấu tranh của bộ phận 
tiến bộ trong từng tôn giáo muốn xóa bỏ những điểm lỗi thời trong giáo 
lý, những khắt khe trong giáo luật, muốn tiến tới sự đoàn kết giữa các tín 
đồ các tôn giáo khác nhau. 


- Xu thế thế tục hóa biểu hiện ở vai trò của tôn giáo bị giảm sút, đặc biệt 
là Ởở các nước công nghiệp, nhất là ở các cư dân thành thị và tầng lớp 
thanh niên. Họ cho rằng cuộc sống bản thân được quyết định chủ yếu là 
là tỰ thân, ít phụ thuộc và không phụ thuộc vào thần linh. 


- Xu thế thế tục hóa còn biểu hiện ở chỗ con người dường như ra khỏi 
tôn giáo. Một số tín đồ vẫn tiến hành những nghi lễ và cầu xin, có khi 
còn hành hương nhưng lại không hẳn theo giáo lý hay giáo luật đã được 
định sẵn. 


- Xu thế thế tục hóa cũng có mặt trái, thể hiện rất rõ trong việc tham gia 
vào các hoạt động chính trị của một số tổ chức tôn giáo nhằm bảo vệ 


trực tiếp hay gián tiếp quyền lợi của các thế lực chính trị phản động. 


Xu thế dân tộc hóa 


- Biểu hiện của xu thế này là hướng trở về với tôn giáo truyền thống, 
phổ biến ở các nước đang phát triển, lan rộng sang cả châu Âu. Các tôn 
giáo dân tộc không có tính phổ quát nhưng lại gắn chặt và bền vững với 
từng dân tộc. 


- Hiện nay có hiện tượng các tôn giáo được truyền bá một cách nhanh 
chóng sang các quốc gia khác với nhiều cách thức khác nhau vì vậy tôn 
giáo dân tộc hay tôn giáo truyền thống được coi là một thứ vũ khí để bảo 
vệ bản săùc của dân tộc trước sự uy hiếp của các tôn giáo thế giới, 
thường được các thế lực chính trị sử dụng như một phương tiện để đồng 
hóa văn hóa, đồng thời là chỗ dựa để để các tôn giáo ngoại sinh được dân 
tộc hóa. 


Tóm lại: Bốn xu thế trình bày ở trên trong thực tế đan quyện vào nhau, 
xu thế nọ là hệ quả của xu thế kia, ta chỉ có thể phân tích rành rễ trong 
tỪng trường hợp ở từng thời điểm, từng nơi cụ thể. Nhưng trong các xu 
thế ấy thì hiện nay xu thế thế tục hoá là nổi trội hơn cả và biểu hiện của 
nó rất phong phú và rất đa dạng. 


Câu hỏi trắc nghiệm phần Chức năng của Tôn giáo - tình hình diễn biến 
và xu thế của đời sống tôn giáo trên thế giới 

Câu hỏi trắc nghiệm phần Chức năng của Tôn giáo - tình hình diễn biến 
và xu thế của đời sống tôn giáo trên thế giới. 

Exercise: Tôn giáo có mấy chức năng cơ bản? 3 Sai 4 Sai 5 Đúng 6 Sai 
Exercise: Các Mác cho rằng: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. 
Thuật ngữ “thuốc phiện” ở đây nên hiểu thế nào? Chất gây nghiện Sai 
Thuốc giảm đau Đúng Chất kích thích Sai Sự ru ngủ Sai 

Exercise: Tôn giáo có điều chỉnh được hành vi người có đạo hay không? 
Có Sai Không Đúng Vừa có vừa không Sai 

Exercise: Trong các cầu sau đây, cầu nào đúng? Tôn giáo có vai trò quan 
trọng nhất trong việc liên kết xã hội Sai Tôn giáo không có vai trò liên 
kết xã hội Sai Tôn giáo là nhân tố liên kết xã hội chủ yếu Sai Cả a, b, c 
cùng sai Đúng 

Exercise: Trong tôn giáo, giao tiẾp nào là giao tiếp cao nhất? Giao tiếp 
giữa thần thánh với thần thánh Sai Giao tiếp giỮa con người với thần 
thánh Đúng Giao tiếp giỮa con người với con người Sai Cả a, b, c cùng 
đúng Sai 

Exercise: C. Mác đã so sánh tôn giáo với cái gì? Tiếng thở dài của chúng 
sinh bị áp bức Sai Trái tim của thế giới không có trái tim Sai Tinh thần 
của trật tự không có tinh thần Sai Cả a, b, c cùng đúng Đúng 

Exercise: Người có đạo có thể chịu ảnh hưởng của bao nhiêu tôn giáo? 1 
Sai 2 Sai Nhiều Sai Cả a, b, c cùng đúng Đúng 

Exercise: Trong các xu thế chủ đạo của đời sống tôn giáo hiện nay, xu 
thế nào là nổi trội nhất? Xu thế toàn cầu hóa Sai Xu thế đa dạng hoá Sai 
Xu thế tục hoá Đúng Xu thế dân tộc hoá Sai 

Exercise: Nhận định “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” (C.Mác) đề 
cập đến chức năng nào của tôn giáo? Chức năng đền bù hư ảo Đúng 
Chức năng thế giới quan Sai Chức năng điều chỉnh Sai Cả a,b,c đều sai 
Sal 

Exercise: ChỨc năng nào được xem là chức năng chủ yếu và đặc thù của 
tôn giáo? Chức năng đền bù hư ảo Đúng Chức năng thế giới quan Sai 
Chức năng điều chỉnh Sai Cả a,b,c đều sai Sai 


Tín ngưỡng hay niềm tin tôn giáo 

Phần này trình bày về sự phân biệt giữa thuật ngữ tín ngưỡng và tôn 
giáo, về niềm tin tôn giáo (hay tín ngưỡng) và về đặc điểm của niềm tin 
tôn giáo 


Phân biệt thuật ngỮ tín ngưỡng và tôn giáo 


Đi vào mặt tỪ ngữ, giữa tín ngưỡng và tôn giáo có sự khác biệt. Có lúc, 
tín ngưỡng được cho là thuật ngữ rộng hơn tôn giáo, bao trùm lên tôn 
giáo nhưng cũng có khi tín ngưỡng lại được coi là một bộ phận chủ yếu 
nhất cấu thành nên tôn giáo. 


Trong thời gian gần đây, trên một số sách báo hoặc trong quần chúng tự 
phát hình thành nên sự phân biệt cấp độ các hình thái tôn giáo, coi tín 
ngưỡng và tôn giáo nhƯ hai cấp đỘ thấp cao. 


Ở nước ta, trong thực tế thuật ngữ “tín ngưỡng” dùng để chỉ niềm tin tôn 
giáo. Các nhà nghiên cứu đều cơ bản nhất trí với nhau rằng yếu tố quyết 
định của một tôn giáo là đức tin hay niềm tin. Theo các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác — Lênin thì các hình thái tôn giáo ra đời từ thuở sơ khai cho 
đến nay đều được gọi thống nhất là tôn giáo. 


Niềm tin tôn giáo (hay tín ngưỡng) là gì? 


- Niềm tin tôn giáo là một dạng nhận thức đặc biệt, dựa trên trực giác, 
tạo cho con người một niềm tin có tính thiêng liêng, giúp người ta có thể 
nhận thức được nhỮng sự vật mà người thường không thấy được, cho ta 
một sức mạnh đặc biệt mang tính “thăng hoa” để tác động đến cuộc 
sống trần tục. 


- Niềm tin tôn giáo là một niềm tin có thật và chắc chắn, là niỀm tin 
mang tính chủ quan, không cần lý giải một cách khoa học. Đó là điều 
kiện để con người đến với tôn giáo. Không có niềm tin này con người 
không thể đến được với đạo. Để có được niềm tin đó, người theo đạo 
cần phải có một sự hiểu biết nhất định về giáo lý, tuân thủ những hành 
vi, phép tắc tôn giáo... theo cách của mình. 


- Niềm tin tôn giáo có tính thiêng còn thể hiện ở những vật thể, những 
lời thề, những sự kiêng cữ nào đó... thậm chí còn gắn với những con 
người cụ thể. Ví dụ: người ta thƯờng nói “Thần cây đa, Ma cây gạo...”, 
một số người được coi là thánh nhân và trở thành đỐi tượng được thờ 
cúng: Trần Hưng Đạo được coi là Đức Thánh Trần... 


Đặc điểm cỦa niỀm tin tôn giáo 


- Trong tín ngưỡng phải có yếu tố liên quan đến thế giới vô hình, những 
siêu linh mà do chính con ngƯỜi tưởng tượng và sáng tạo ra rồi chính 
chúng lại có thể chi phối tác động ngược trở lại cuỘc sống con người. 
Đó là niềm tin vào một quyền lực siêu linh được san sẻ không đều cho 
những cộng đồng tôn giáo, khẳng định sự ưu ái của quyền lực đó đối với 
một số người và từ đó an ủi đối với thân phận của một số người khác. 


- Niềm tin tôn giáo phải là một niềm tin siêu lý, không dựa vào lý tính, 
thực nghiệm, một niềm tin được cảm nhận hoặc theo truyền thống kinh 
nghiệm, hoặc do tu luyện dần để khẳng định vững chắc. Đó là một niềm 
tin không cần chứng minh. Người ta tin để rồi tin. Tin vào những điều 
vĩnh hằng, tuyệt đối, một cuỘc sống như ý muốn, cuộc sống bất diệt. Vì 
lý do đó mà nội dung Niềm tin tôn giáo phụ thuộc vào những tín điều, 
giáo lý của tỪng tôn giáo khác nhau. 


- Niềm tin tôn giáo có phần độc lập với việc am hiểu nội dung tôn giáo. 
Trong thực tế có những người không thực hành nghi thức tôn giáo có khi 
lại hiểu giáo lý nhiều hơn người thực hành nghi lễ tôn giáo đều đặn... Do 
đó không phải cứ có nhận thức giáo lý một cách vững chắc là có được 
niềm tin sâu sắc. E. Rousseau rất có lý khi ông cho rằng: “chính cái mơ 
mơ hồ hồ lại tạo dựng cho Niềm tin tôn giáo, làm cho tôn giáo tồn tại.” 


- Mặc dù nội dung tôn giáo có thể không thay đổi nhưng Niềm tin tôn 
giáo có thể thay đổi trong từng cá nhân, tỪng cộng đồng. Đối với con 
người, Niềm tin tôn giáo thay đổi theo tuổi tác, theo sức khoẻ hoặc theo 
những thăng trầm của cuộc sống. 


- Con người tạo ra thần thánh không chỉ để tin, không chỉ vì cảm nhận sự 
bất lực, kém cỏi của bản thân mà còn xuất phát từ nhu cầu muốn được 
bất tử trong một thế giới vĩnh hằng. Vì vậy không nên nhầm lẫn hoặc 
đánh đồng giỮa tôn giáo với những ý thức hệ, những chủ nghĩa, những lý 
tưỞng... trong cuỘc sống đời thường. 


Nội dung tôn giáo 

Nói đến nội dung tôn giáo là để cập đến giáo lý, kinh sách của các tôn 
giáo. Đó là lời kể lại bằng truyền miệng, những bí tích, tiểu sử của 
những bậc sáng lập trong đó thực có, hư có, liên quan đến những thần 
linh: thiên thần, nhiên thần, nhân thần, những linh tinh của các con vật, 
ma quỷ, những đối tượng đã thuộc về thế giới bên kia nhưng lại có liên 
quan đến một cộng đồng, một cá nhân của thế giới trần tục và được các 
tín đồ coi là có thực. Nói đến nội dung tôn giáo còn là sự đề cập đến 
những Ước nguyện, một mục đích mang tính tuyệt đối, vĩnh cửu cho 
cộng đồng, cho cá nhân, điều mà người trần dù có cố gắng đến mấy thì 
cũng không thể với tới được: đó là một thế giới cực lạc, sự bất tử của 
con người hay là để tránh qua một tai nạn hoặc nhỮng niềm an Ủi cho 
vợi bớt những nỗi khổ đau của cuộc sống trần gian. Nội dung của tôn 
giáo bao hàm các vấn đề sẽ trình bày dưới đây: 


Huyền thoại và triết lý 


- Huyền thoại là một hình thức ra đời tỪ thuở nguyên sơ, là những lý giải 
của con người, có thể sai hoặc đúng về một hiện tượng tự nhiên hay xã 
hội mà bản thân con người không thể hiểu nổi và trong đó có những cái 
khác lạ, không giống bình thường nhưng lại có tác động đến họ. Qua 
một dịp tình cỜ, ngẫu nhiên thì họ coi những thế lực đó như một thực thể 
vô hình chi phối tốt hoặc xấu đến họ từ đó dẫn đến một huyền thoại 
mang tính tôn giáo. Bước đầu tiên của quá trình tạo dựng huyền thoại là 
làm sao cho những huyền thoại đó được người đương thời coi như là sự 
thật và phải tin theo. Bước tiếp theo là vì tin tưởng, nội dung huyền thoại 
được chuyển thành nội dung một tôn giáo, kèm theo là nghi lễ. Huyền 
thoại đó lúc đầu có hình thức rất đơn giản, phù hợp với trình độ nhận 
thức, tư duy lúc đó nhưng nội dung đó có thể lại phi lý đối với tư duy 
người hiện đại. Huyền thoại phải được củng cố bằng lễ thức mới thành 
nội dung của một hình thức tôn giáo nhưng chủ yếu phải được người ta 
tin là có thật. Niềm tin là yếu tố quan trọng nhất để người ta lý giải 
những sự vật hiện tượng mà con người quan tâm như nguồn gốc vũ trụ, 
nguồn gốc con người, nguồn gốc dân tộc, tạo dựng thế giới bên kia... 


- Nếu nội dung các tôn giáo sơ khai với chủ yếu là các huyền thoại nhằm 
lý giải những nhu cầu của xã hội - bộ lạc thì đến xã hội có giai cấp, 
cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, cùng với sự cần thiết tạo dựng 
những nhà nước, những quốc gia, sau nữa là các đế chế, nội dung các tôn 
giáo được định hình không chỉ dừng lại ở các huyền thoại mà còn là 
những triết lý rút ra trong đời sống thường ngày. Đó là các triết lý có 
hoặc không có tác giả, sau đó các nhà thần học, các triết gia bổ sung và 
hệ thống lại mới xây dựng nên được giáo lý. Giáo lý là hình thức hoàn 
thiện hơn rất nhiều so với huyền thoại. Bên cạnh đó các tôn giáo còn 
phải vay mượn, thêm thắt, tiếp biến những nội dung của các tôn giáo 
khác hay ý thức hệ khác mà nó tiếp xúc để cho phù hợp, thích nghi với 
thời đại, dân tộc để tổn tại. Tuy nhiên phải chú ý rằng mặc dù kinh sách 
của các tôn giáo (nhất là các tôn giáo lớn) có thể có rất nhiều, thậm chí 
đọc cả đời không hết nhưng để phục vụ hành lễ tôn giáo, kinh sách được 
hạn chế trong một số lượng nhất định, thích hợp với trình độ của các tín 
đồ trong đó kinh sách được diễn giải súc tích, tóm gọn nhỮng nguyên lý 
cơ bản. 


Thế giới bên kia 


- Những yếu tố cấu thành nên nội dung của tôn giáo cho dù ở hình thức 
sơ khai hay đã phát triển đều không nhằm ngoài mục đích tạo dựng nên 
một thế giới bên kia đối lập với thế giới trần tục. Thế giới được tạo 
dựng này nhằm thỏa mãn một câu hỏi mà nếu không viện đến tôn giáo 
thì không ai có thể trả lời được: sau cái chết là gì? Cầu hỏi này. đã làm 
bừng lên một tia hi vọng muốn kéo dài cuộc sống quá ngắn ngủi, đầy 
khổ đau và không toại nguyện để đến với một cuỘc sống cực lạc, vĩnh 
cửu của thế giới bên kia và điều đó đồng nghĩa với việc không bị rơi 
xuống địa ngục, vào tay quỷ dữ bị hành hạ, đau đớn... tùy theo quan 
niệm của từng tôn giáo. Vì lễ đó, thế giới bên kia với những sức mạnh 
của thần linh hướng con người đến một cuộc sống tự thân lương thiện. 
Mọi tội ác của con người gây ra Ở trần gian sẽ bị phán xử khi bước qua 
thế giới ấy. 


- Mỗi dân tộc hay mỗi khu vực tạo ra một bộ mặt của thế giới bên kia cơ 
bản có thể giống nhau nhưng biểu hiện lại khác nhau. Các tôn giáo lớn 
xuất hiện muộn hơn đã nhào nặn, hệ thống lại để tạo nên thế giới bên 
kia phù hợp với điện thần của mình. Thông thường thế giới bên kia được 
cấu trúc thành 3 tầng (ở trên trời, trên mặt đất và dưới mặt đất) và bốn 
thế giới (thiên giới, địa giới, thỦy giới và âm phủ). “Địa ngục” là nơi đày 
ải nhỮng kẻ không ngoan đạo, nhỮng người ngoan đạo và lương thiện 
được lên “thiên đàng” hay “niết bàn”... 


Các hành vi tôn giáo (nghi lễ) 
Phần này trình bày về Các hành vi tôn giáo (nghi lễ) như sự thờ cúng, các 
loại nghi lễ, các biểu hiện cụ thể của nghi lễ, sự kiêng cữ và lễ hội 


Sự thờ cúng 


- Bất kỳ tôn giáo nào muốn tổn tại phải có nhỮng hành vi thỜ cúng và 
hành vi này liên quan đến niềm tin, giáo lý và được thực hiện bởi các 
chức sắc, những người làm nghi lễ tôn giáo chuyên nghiệp hoặc tự thực 
hiện dưới sự chỉ dẫn của một nguyên lý và nội dung nhất định. 


- Hành vi thờ cúng có thể được thực hiện bằng tự cá nhân hoặc dưới 
hình thức cộng đồng. Những hành vi tôn giáo đó thường được gọi là nghỉ 
lễ hay lễ thức. Nghi lễ là mối quan hệ của các thực thể ở thế giới bên 
kia với cuộc sống trần gian của của cộng đồng và cá nhân, nó làm cho 
nội dung giáo lý tôn giáo trở nên sống động, phổ quát qua thực hành hành 
vi tôn giáo 


- Cần phân biệt rõ ràng giữa 2 loại nghỉ lễ: Nghi lễ tôn giáo và nghi lễ 
thế tục cho dù trong thực tế có lúc khó mà phân biệt rạch ròi giữa hai 
loại nghi lễ này. Tuy nhiên nhỮng nghi lễ tôn giáo thƯỜng đi song song 
với một hành vi thế tục như sự ra đời, sự trưởng thành, sự chết chóc hay 
những tai nạn, thiên tai... 


Các loại nghi lễ 


Nghi lễ có tầm quan trọng rất lớn đối với các tín đồ. Nếu huyền thoại 
hay giáo lý thu hút con người ta bằng lời thì nghi lễ làm phong phú thêm 
lời nói bằng những hành vi tạo ra một trường tôn giáo — mỘt ngôn ngữ 
hành động — cuốn hút con người ta không chỉ một lần mà nhiều lần, 
được lặp di lặp lại, nhằm tạo nên một tập quán ăn sâu vào tâm thức tôn 
giáo của các thành viên trong cộng đồng — một cộng đồng thống nhất và 
sống động. 


Có nhiều loại nghi lễ nhưng có thể chia thành 3 loại sau: 


- Những nghi lễ tuân thủ theo chu kỳ thỜi gian: đây là những nghi lễ được 
các tôn giáo tổ chức theo tháng, hàng năm, theo chu kỳ 10 năm, 12 năm, 
100 năm... 


- Những nghi lễ tuân thủ theo chu kỳ đời người: đây là những nghi lễ liên 
quan đến những thời kỳ chuyển tiếp của đời một con người. Những nghỉ 
lễ này có khi công khai nhưng cũng có những nghi lễ được tiến hành bí 
mật trong một nhóm người của một tôn giáo hoặc chỉ riêng với các tín đồ 
của một tôn giáo. 


- Những nghi lễ riêng của từng tôn giáo : những nghi lễ này nhằm mục 
đích giáo dục các tín đồ hay chức sắc am hiểu giáo lý, tuân thỦ giáo luật, 
giữ gìn phẩm chất đạo đức theo mục đích của đạo. 


Các biểu hiện cụ thể của nghi lễ 


Đối với các tôn giáo, việc thực hiện nghi lễ có tác dụng dẫn con người 
đến với các đối tượng mà họ thờ cúng, ngược với nội dung tôn giáo là 
dẫn thế giới siêu linh đến với con người. Yêu cầu của nghi lễ là nhằm 
thỏa mãn một yêu cầu phi trần tục và giúp họ có một đảm bảo an toàn 
trong cuộc sống đạo cũng như đời. Những biểu hiện cụ thể của nghi lễ 
được thể hiện qua những hành vi khác nhau. Đó là: 


Cầu nguyện, cầu xin hay khấn lễ 


Đó là hình thức cơ bản nhất diễn ra do sự thúc ép của bản thân hay theo 
quy định của từng tôn giáo, là hành vi thông thường, phổ biến của bất kỳ 
một tôn giáo nào với tư cách cá nhân hay cộng đồng. Một số tôn giáo, 
trong khi cầu nguyện còn kèm theo việc dâng lễ vật, thậm chí hiến sinh, 
có tôn giáo khi cầu nguyện còn đi đôi với những hành vi khắc kỷ, những 
hành động hành xác hay kiêng cữ nhằm biểu lộ đức tin. 


Những sự kiêng cữ 


Kiêng cữ là việc con người không được làm điều gì khác với lệ tục quy 
định. Những kiêng cỮ này có thể là sự kiêng cữ đối với các lễ vật, thức 
ăn mang tính nghi lễ, đối với những người được coi là thiêng liêng. Một 
số kiêng cữ được áp dụng trong thời kỳ lễ hội hay trong các nghỉ lễ, có 
khi trong cả đời thường. NhỮng sự kiêng cỮ này rất đa dạng và liên quan 
đến hầu hết đến các lĩnh vực trong đời sống con người. Kiêng cữ là một 
bộ phận của hành vi tôn giáo và trong đó có nhiều biểu hiện lạc hậu, gần 
đây đã dần dần mất đi. 


Lễ hội 


LỄ hội là hoạt động quan trọng trong đời sống tôn giáo. Có thể nói rằng 
nếu không có thờ cúng, không có lễ hội thì không có tôn giáo. Lễ hội 
trước hết là sự lặp đi lặp lại trong cộng đồng nhằm khơi dậy niềm tin, 
gợi lên cho từng cá nhân thấy rằng mình thuộc về một cộng đồng tôn 
giáo hay một xã hội nhất định. Lễ hội làm cho con người thấy rằng mình 
không lẻ loi, thấy mình được sự đùm bọc và che chở của cộng đồng. Lễ 
hội có khi còn gắn với hành hương. Không một tôn giáo nào lại không có 
một vài nơi thiêng mà các tín đồ muốn được đến đó, chí ít là một lần 
trong đời. Có thể coi đây là một hình thức tổng hợp hoàn thiện nhất của 
hành vi tôn giáo. Ví dụ: người theo đạo Hồi hành hương đến thánh địa 
Mecca, đạo Cao Đài ở Việt Nam hành hương về tòa thánh Tây Ninh, 
Công giáo hành hương đến Roma... 


Tổ chức tôn giáo 

Phần này bao gồm các nội dung: 1 Tổ chức tôn giáo là gì, 2 Mối quan hệ 
tổ chức tôn giáo và cộng đồng xã hội và 3 Tính chất của các tổ chức tôn 
giáo 


Tổ chức tôn giáo là gì ? 


Mỗi tôn giáo mang tính xã hội đều tạo nên một cộng đồng, đó là một 
cộng đồng có chung một nhu cầu tôn giáo. Sự tổn tại của cộng đồng tất 
yếu dẫn đến một tổ chức. 


Tổ chức tôn giáo là một tập hợp người có thứ bậc nội bộ, theo chức 
năng, ít hay nhiều dựa vào quyền uy, định ra một tập hợp quy chế và 
chuẩn mực nội bộ được hợp thức hoá nhằm duy trì, phát triển và truyền 
bá giáo lý, tổ chức nghi lễ đảm bảo sự sống còn của bản thân tôn giáo. 


Khi nói về tổ chức Tôn giáo cần chú ý một số vấn đề sau: 


- Cần phải phân biệt giỮa cộng đồng tôn giáo và tổ chức tôn giáo với tư 
cách là những thể chế được định ra. Đó là sự phân biệt giữa hai loại 
thành viên trong một cộng đồng, những chức sắc chịu trách nhiệm thực 
hiện thể chế trong bộ máy tổ chức tôn giáo và những tín đồ nói chung. 


- Không thể dựa vào tính tổ chức mà đánh giá sự hơn kém giỮa các tôn 
giáo. Tất nhiên tính tổ chức cao của tôn giáo có thể làm cho tôn giáo dễ 
được truyền bá và phát triển. Tuy nhiên yếu tố quyết định, cơ bản là tôn 
giáo đó có chiếm được niềm tin của cộng đồng hay không? 


- Khi đề cập đến tổ chức tôn giáo thì phải kể đến một tổ chức quan 
trọng là giáo hội. Không một tôn giáo nào mà không có giáo hội. Giáo hội 
gắn bó chặt chẽ với dân tộc, có lúc nó mở rộng ra ngoài phạm vi biên 
giới, có lúc chỉ bao gồm một bộ phận dân tộc, có lúc nó được chỉ đạo bởi 
một đoàn giáo sĩ, có lúc nó lại gần như hoàn toàn không có một cơ quan 
chỉ đạo được chính thức giao nhiệm vụ. 


Mối quan hệ tổ chỨc tôn giáo và cộng đỒng xã hội 


Giữa tổ chức tôn giáo và cộng đồng xã hội có mối quan hệ khăng khít 
nhưng trong những điều kiện xã hội khac nhau thì mối quan hệ ấy là 
khác nhau. 


Trong xã hội không có giai cấp 


Tổ chức tôn giáo thường có liên quan đến cộng đồng bằng mối quan hệ 
đan xen, quyện chặt với cộng đồng và các tổ chức điều hành xã hội. 
Trong xã hội này, giỮa cá nhân và cộng đồng dường như có sự hòa tan 
vào nhau: cá nhân là cộng đồng, cộng đồng là cá nhân. Lúc này tuy có sự 
phân biệt rành rễ hai thế giới trần tục và siêu linh nhưng con người 
thường đắm mình vào cả hai thế giới ấy nên rất khó phân biệt. 


Trong xã hội có giai cấp 


Các tổ chức tôn giáo thể hiện rất khác nhau. Một tổ chức tôn giáo có 
người sáng lập, có thể hữu danh, có thể vô danh hoặc được gán cho một 
cái tên nào đó. Những nội dung, nghi lễ dẫn đến niềm tin tôn giáo hay tín 
ngưỡng ban đầu phải do một người đưa ra, người đời sau làm phong phú 
thêm và có thể thích nghi được với thời đại. 


Tính chất của các tổ chỨc tôn giáo 
Cách thức tổ chức của các tôn giáo rất khác nhau. 


- Có những tôn giáo tổ chức của nó rất chặt chẽ và có hệ thống, tiêu biểu 
là Kitô giáo mà đến nay là Công giáo (sau hai lần phân rễ thành Chính 
thống và Tin lành). Giáo hội được coi như là một nhà nước vừa là một tổ 
chức bộ máy điều hành từ trên xuống các địa phận, các cơ sở, vừa là một 
cộng đồng tôn giáo. Trong khi đó với đạo Phật, tổ chức của nó gọi là 
Tăng già, tổ chức không chặt chẽ bằng, quần chúng tín đồ của đạo Phật 
sống ngoài đời, có nhiều người không đứng trong tổ chức, có người xuất 
gia nhưng có người lại tu tại gia. 


- Trong thời gian gần đây phát triển các tổ chức có tính xã hội gắn kết 
với một tôn giáo. Đó là các giáo phái quyện cả việc đạo lân việc đời, khó 
tách biệt rạch ròi. 


- Một tổ chức tôn giáo còn bao gồm một hệ thống các đoàn thể, hội đoàn 
mang tính xã hội như giải trí, tu thân, luyện võ để tăng tuổi thọ, thậm chí 
manh tính chính trị, quân sự để buộc các tín đồ hành động, không chỉ mục 
đích thuần đạo mà còn vì mục đích ngoài đời. 


Câu hỏi trắc nghiệm về "Những yếu tố cấu thành một Tôn giáo" 

Câu hỏi trắc nghiệm về "Những yếu tố cấu thành một Tôn giáo" 
Exercise: Niềm tin tôn giáo là niềm tin? Không cần chứng minh Đúng 
Con người hiểu rất rõ ràng Sai Chứng minh được Sai Giống với niềm tin 
đối với các học thuyết Sai 

Exercise: Giữa niỀm tin tôn giáo và việc am hiểu nội dung tôn giáo quan 
hệ với nhau như thế nào? Quan hệ mật thiết với nhau Sai Hoàn toàn đối 
lập nhau Sai Có phần độc lập với nhau Đúng Cả a, b. c cùng sai Sai 
Exercise: Đối với một cá nhân, niềm tin tôn giáo thay đổi phụ thuộc vào 
yếu tố nào? Tuổi tác Sai NhỮng thăng trầm của cuộc sống Sai Sức khoẻ 
Sai a, b, c cùng đúng Đúng 

Exercise: Nội dung một tôn giáo gồm có những vấn đề gì? Thế giới bên 
kia Sai Những huyền thoại và triết lý Sai Cả a và b Đúng Tất cả cùng sai 
Sai 

Exercise: Giáo lý cuả một tôn giáo gồm những yếu tố nào? Huyền thoại 
Sai Triết lý Sai Vay mượn một phần giáo lý của các tôn giáo khác Sai a, b, 
c cùng đúng Đúng 

Exercise: Nghi lễ tôn giáo là gì? Là sự kính trọng đối với thần linh Sai Sự 
gắn bó trong cộng đồng Sai Là sỰ giao tiếp cỦa con người với thần linh 
Đúng Tất cả cùng đúng Sai 

Exercise: Trong các lễ hội sau đây, lễ hội nào là lễ hội tôn giáo? Phật 
đản Sai Nôen Sai Mừng năm mới Sai a, b đúng Đúng 

Exercise: Trong các câu sau đây, câu nào sai? Bất kỳ tôn giáo nào đang tồn 
tại cũng cần phải có hành vi thỜ cúng Sai Không có hành vi thỜ cúng, 
không có tôn giáo Sai Hành vi thờ cúng phải được thực hiện dưới hình 
thức cộng đồng Đúng Giữa nghỉ lễ tôn giáo và thế tục có thể có ranh giới 
không rõ ràng Sai 

Exercise: Trong các câu sau đây, câu nào sai? Trong xã hội nguyên thuỷ, 
giữa tổ chức tôn giáo và tổ chức điều hành xã hội đã có sự phân biệt rõ 
ràng Đúng Không thể dựa vào tính tổ chức để đánh giá sự hơn kém giữa 
các tôn giáo Sai Một tôn giáo có tổ chức chặt chẽ sẽ thuận lợi hơn trong 
việc phát triển và truyền bá Sai Cộng đồng tôn giáo và tổ chức tôn giáo là 
khác nhau Sai 

Exercise: Phạm vi ảnh hưởng của giáo hội như thế nào? Trong một bộ 
phận của dân tộc Sai Trong phạm vi một dân tộc Sai Có khi vượt ra khỏi 
phạm vi quốc gia Sai Tất cả cùng đúng Đúng 


Những vấn đề cơ bản về Phật giáo 

Phần này trình bày về lịch sử ra đời và phát triển của phật giáo, những 
nguyên lý cơ bản của Phật giáo, giáo luật của Phật giáo và tổ chức của 
đạo Phật 


Khái quát về lịch sử ra đời và phát triển của phật giáo 


- Phật giáo xuất hiện ở miền Bắc Ấn Độ cổ đại (nay thuộc Nêpan) vào 
cuối thế kỷ VI trước Công nguyên. Khi ấy trong xã hội tình trạng phân 
chia đẳng cấp rất khắc nghiệt. Sự ra đời của Phật giáo thể hiện tinh 
thần phản kháng của những người nghèo, chống lại thuyết bốn đẳng cấp 
của đạo Bà la môn, tìm con đường giải thoát con người khỏi nỗi khổ 
triển miên trong xã hội nô lệ Ấn Độ. 


Theo đạo Bà la môn, mỗi người thuộc một đẳng cấp nhất định: Bà la 
môn, quý tộc, bình dân gồm người buôn bán, thợ thủ công, nông dân và 
nô lệ... tức là có bốn đẳng cấp là Tăng lữ —- đẳng cấp cao quý nhất là Bà 
la môn sinh ra từ miệng của đấng Tối cao là thần Sáng Tạo Brahmâ và 
thấp hèn nhất là tiện dân-nô lệ. Người đẳng cấp nào sẽ mãi mãi thuộc 
đẳng cấp ấy. Không thể thay đổi. 


Đạo Bà la môn chủ trương đại sát sinh và hiến tế nên gia súc bị giết chết 
rất nhiều để hiến tế, thậm chí tế cả người. Đối với phụ nữ, chồng chết 
phải hỏa thiêu và vợ cũng bị hỏa thiêu theo... 


- Người sáng lập Phật giáo là Thích Ca Mâu Ni (nghĩa là ông thánh hay 
nhà hiền triết của tộc người Thích Ca). Đây là tên gọi khi thành đạo. Tên 
thật của Thích Ca Mâu Ni là Siddhartha (Tất đạt đa) nghĩa là “người thực 
hiện được mục đích”, họ là Gautama (Cù Đàm), vốn là con đầu vua Tịnh 
Phạn. Thích Ca Mâu Ni sinh ngày 8 tháng 4 năm 563 trước công nguyên, 
và mất năm 483 trước công nguyên. Năm 29 tuổi, ông quyết định từ bỏ 
cuộc đời vương giả của một thái tử để đi tu, tìm đường diệt khổ cho 
chúng sinh. Sau 6 năm, ông đã “ngỘ đạo” và trở thành Thích Ca Mâu Ni 
(35 tuổi). Khi ấy ông lấy hiệu là Buddha có nghĩa là “người giác ngộ” 
(Trung quốc dịch là Phật). Người ta gọi ông là Sakya-muni (Trung quốc 
dịch là Thích Ca Mâu Ni - nhà hiền triết xứ Sakya). 


Những nguyên lý cơ bản của Phật giáo 

Những nguyên lý cơ bản của Phật giáo được thể hiện trong giáo lý. Hệ 
thống giáo lý của Phật giáo là một hệ thống rất đồ sộ nằm chủ yếu trong 
Tam tạng kinh điển, gồm Kinh tạng (ghi lời Phật dạy), Luật tạng (các 
giới luật), và Luận tạng (các bài kinh, tác phẩm luận giải, bình chú về 
giáo pháp của các cao tăng và học giả sau này). 


Về bản thể luận: 

Phật giáo đưa ra tư tưởng “vô ngã”, “vô thường” 

- Vô ngã: Tất cả sự vật, hiện tượng cũng như chính bản thân ta là không 
có thực. Thế giới (nhất là thế giới hữu hình - con người) là do sự hợp lại 
của các yếu tố vật chất (Sắc) và tinh thần (Danh ). Đó là 5 yếu tố (ngũ 
uẩn ) 

+ Sắc (vật chất ) 

+ Thụ (cảm giác) 

+ Tưởng (ấn tượng ) 

+ Hành (Tư duy nói chung ) 

+ Thức (ý thức ) 


Nhưng Danh và Sắc chỉ tụ hội trong thời gian ngắn rồi chuyển sang 
trạng thái khác, do vậy “ không có cái tôi” (vô ngã - natman). 


- Vô thường: Bản chất sự tổn tại của thế giới là một dòng biến chuyển 
không ngừng (vô thường). Không thể tìm ra nguyên nhân đầu tiên, do vậy 
không có ai tạo ra thế giới và cũng không có gì vĩnh hằng. Sự biến hiện 
của thế giới theo chu trình: sinh - trụ - dị - diệt theo luật nhân quả. 


VỀ thế giới quan và nhân sinh quan: 


- Phật giáo tiếp thu tư tưởng luân hồi và nghiệp của Upanisa là bộ phận 
kinh Veda của đạo Bà la môn phần nói về tri thức. Theo Phật giáo, sự vật 
mất đi ở chỗ này là để sinh ra ở chỗ khác. Quá trình thác sinh luân hồi đó 
do nghiệp chi phối theo nhân quả. 


- Theo quan niệm của đạo Phật, để đến được sự giải thoát, mọi người 
phải nhận thức Bốn chân lý thiêng liêng tuyệt diệu (Tứ diệu để). Đó là: 


+ Khổ đế: 

Phật giáo cho rằng đời là bể khổ. Cái khổ ấy không ngoài 8 nỗi khổ: 
Sinh, lão, bệnh, tử, thụ biệt ly (yêu mà phải xa), oán tăng hội (ghét mà 
phải ở gần), sở cầu bất đắc (muốn mà không được), thủ ngũ uẩn (khổ vì 
có sự tồn tại của thân xác). 

+ Tập đế (Nhân đế) 

Mọi nỗi khổ đều có nguyên nhân. Phật giáo đưa ra “Thập nhị nhân 
duyên” để chỉ ra nguyên nhân của sự khổ. Đó là: vô minh, hành, thức, 
danh sắc, lục căn, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. 


+ Diệt đế: Phật giáo khẳng định có thể tiêu diệt nỗi khổ và chấm dứt 
luân hồi. 


+ Đạo đế: Con đường giải thoát, diệt khổ thực chất là tiêu diệt vô minh 
(sự tăm tối, không sáng suốt), gồm 8 con đường (Bát chính đạo). Đó là: 


Chính kiến : hiểu biết đúng. 

Chính tư duy: suy nghĩ đúng. 

Chính ngữ: giỮ lời nói chân chính. 

Chính nghiệp : Nghiệp có hai loại là tà nghiệp và chính nghiệp. Tà 


nghiệp phải sửa, chính nghiệp phải giữ. Nghiệp có thân nghiệp (do hành 
động gây ra), khẩu nghiệp, ý nghiệp. 


Chính mệnh: tiết chế dục vọng, giỮ điều răn. 
Chính tinh tiến: hăng hái truyền bá chân lý của Phật. 
Chính niệm: hằng nhớ Phật, niệm Phật. 


Chính định: tĩnh tâm, tập trung tƯ tưởng nghĩ về Tứ diệu đế, vô ngã, vô 
thƯờng... 


Theo Bát chính đạo, con người có thể diệt trừ vô minh, giải thoát, nhập 
vào cõi niết bàn - Nirvana. Niết Bàn là trạng thái yên tĩnh, sáng suốt, 
chấm dứt sinh tử, luân hồi. Như vậy Phật giáo có tư tưởng biện chứng, 
mang tính duy tâm chủ quan. 

Chú ý: Bát chính đạo còn gọi là Tam học: Tuệ (chính kiến, chính tư duy, 
chính ngữ), Giới (chính nghiệp, chính mệnh), Định (chính tinh tiến, chính 
niệm, chính định) 

- Đặc điểm của Phật giáo là không đề cập vị thần sáng tạo thế giới và 
con người. Đây là nét độc đáo trong thế giới quan Phật giáo. Về nhân 


sinh quan, Phật giáo đề cao vai trò của con người trong cuộc sốnh hiện 
thực. 


Giáo luật của Phật giáo 

Kinh luật tạng trình bày những phép tắc, giới luật. Về cơ bản, đạo Phật 
có hai giới luật quan trọng là ngũ giới và thập thiện, quy định những điều 
mà những người theo đạo phải tuân theo 

- Ngũ giới : 

+ Giới sát (không sát sinh). 

+ Giới đạo (không trộm cắp). 


+ Giới dâm (không tà dâm). 


+ Giới vọng ngữ (không được nói điều sai trái). 

+ Giới tửu (không uống rượu). 

- Thập thiện : 

+ Về thân: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. 


+ Về khẩu: không nói dối, không nói hai chiều, không ác khẩu, không 
thêu dt. 


+ Về ý: Không tham lam, không giận dữ, không tà kiến. 

- Ngoài những quy định trên, người tu hành còn phải thực hiện một số 
điều cấm khác. Các vị sư từ Đại đức trở lên phải theo giới luật nghiêm 
hƠn: 

+ Hàng Tỳ kheo : nam 250 giới, Tì kheo nữ 348 giới. 

+ Hàng Sa di: phải thực hiện 10 giới: không sát sinh, không trộm cắp, 
không dâm dục, không nói điều sai, không uống rượu, không trang điểm, 


không nằm giường nệm, không xem ca hát, không giỮ vàng bạc, không ăn 
quá giờ quy định). 


Tổ chức của đạo Phật 


- Tổ chức Phật giáo không chặt chẽ. Phật giáo không có giáo quyền, 
không thống nhất cách tu hành, có nhiều tông phái và sơn môn. 


- Người theo đạo Phật được chia làm hai loại: 


+ Người tu hành: phải thoát ly gia đình và các sinh hoạt xã hội, đi tu Ở 
chùa theo quy định. Nam tu sĩ gọi là Tăng, nỮ tu sĩ gọi là Ni. 


+ Người tu tại gia: thờ Phật, lễ Phật tại nhà và tuân theo Ngũ giới và 
Thập thiện. 


- Về hệ thống chức sắc và các nhà tu hành: 
+ Đối với Tăng: 


* Hòa thượng : có 40 năm tu, 60 năm tuổi đời và từ Thượng tọa được tấn 
phong lên. 


* ThƯỢng tọa: có 30 năm tu, 50 năm tuổi đời và từ Đại đức được tấn 
phong lên. 


* Đại đức: là hàng Tỳ kheo, được thọ giới sau khi xuất gia khoảng 10 
năm trở lên. 


* Sa di: được thọ giới từ Tiểu lên. 

* Tiểu: người xuất gia tu hành. 

+ Đối với Ni: 

Gồm có Ni trưởng, Ni sư, Ni cô, Sadini, Tiểu cũng phải thọ giới và tấn 
phong như bên Tăng. 

- Phật giáo gồm hai phái là Đại thừa, Tiểu thừa. Từ hai phái đó mỗi phái 
lại chia thành nhiều tông nên hay gọi là “tông phái”. 

+ Đại thừa (cỗ xe lớn ): phái này cho rằng con người có thể giác ngỘ 
bằng tự lực và bắng tha lực tức bằng sự dẫn dắt của người khác, đặc 
biệt là của các vị Bồ Tát. Do đó phải “tự giác giác tha, tự độ độ tha” tức 
mình đã giác ngỘ thì phải giác ngộ người khác. Ở Việt Nam phái Đại 
thừa còn gọi là Bäc tông. 


+ Tiểu thừa (cỗ xe nhỏ): Mỗi người phải lo tu thân, giác ngộ chỉ bằng tự 


2 


lực. Ở Việt Nam phái Tiểu thừa còn gọi là Nam tông. 


Phật giáo ở Việt Nam 
Phần này trình bày về sự du nhập Phật giáo vào Việt Nam và Phật giáo 
việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay. 


Sự du nhập Phật giáo vào Việt Nam 


- Phật giáo truyền vào Việt Nam rất sớm. Một số sách sử ghi rằng nơi 
đầu tiên là Luy Lâu (Bắc Ninh) vào cuối thế kỷ thứ hai. Phật giáo vào 
Việt Nam bằng hai con đường: đường thỦy thông qua việc buôn bán với 
thương gia Ấn Độ và đường bộ qua sự giao lưu văn hóa với Trung Quốc. 


- Đạo Phật đến với Việt Nam thông qua con đường hòa bình, mặt khác 
giáo lý của Phật giáo chuyển tải tư tưởng bình đẳng, bác ái, cứu khổ, 
cứu nạn.... gần gũi tín ngưỡng, văn hóa Việt Nam nên được các cư dân 
Việt Nam dễ dàng chấp nhận. 


- Trải qua gần 2000 năm tổn tại, Phật giáo lúc thịnh lúc suy và trải qua 
nhiều bước thăng trầm. Có thời kỳ Phật giáo được coi là quốc đạo. Tư 
tưởng, văn hóa, đạo đức Phật giáo đã bám rễ và ảnh hưởng sâu sắc đến 
con người và xã hội Việt Nam. 


Phật giáo việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay 


- Vào những năm 20 - 30 của thế kỷ XX, do yêu cầu nội tại của Phật 
giáo Việt Nam và do tác động của các cuộc chấn hưng Phật giáo ở Trung 
Quốc, Nhật Bản, Phật giáo Việt Nam đi vào chấn hưng và có sự khởi 
sắc. Một bộ phận Phật giáo duy trì hoạt động có tổ chức, một sỐ cơ sở 
đào tạo tăng tài lần lượt ra đời và Phật giáo đã tạo ra được những phong 
trào lớn cho lịch sử Phật giáo và lịch sử dân tộc. 


- Các chính quyền thực dân thường dựa vào Công giáo để xây dựng bộ 
máy thống trị (Thực dân Pháp dựa vào Công giáo để xây dựng bộ máy 
chính quyền. Đăïc biệt chính quyền Ngô Đình Diệm đã dựa vào Mỹ và 
Công giáo để xây dựng bộ máy thống trị) và vì vậy đã phân biệt đối xử 
hoặc chèn ép Phật giáo. Chính vì vậy nhiều phong trào Phật giáo đã nổ ra 
để chống sự kỳ thị và đàn áp Phật giáo, phát động phong trào yêu nước 


chống đế quốc xâm lược. Những phong trào đã làm cho có sự khác biệt 
nhất định giữa Phật giáo ở hai miền Nam — Bắc. Nếu như Phật giáo 
miền Bắc là khá thuần nhất thì bộ mặt Phật giáo miền Nam lại rất đa 
dạng, không chỉ về hệ phái kiến trúc, về cách bố cục trong chùa, về giáo 
lý mà còn cả trong sự hòa quyện với các tôn giáo khác, thậm chí là yếu tố 
tạo thành các tôn giáo mới. 


- Phật giáo Việt Nam có truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân tộc. 
Do có sự biến đổi và phân hóa mà lịch sử đã để lại đa số chức sắc tín đồ 
Phật giáo có nguyện vọng thống nhất trong một Giáo hội Phật giáo toàn 
quốc. Sau khi cả nước thống nhất, năm 1981 các tổ chức hệ phái Phật 
giáo trong cả nước đã tổ chức đại hội, thống nhất làm một và lấy tên: 
“Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. Đại hội đã thông qua hiến chương, 
chương trình hành động và bầu ra cơ quan lãnh đạo. 


- Giáo hội Phật giáo Việt Nam bao gồm hai Hội đồng ở Trung ương: Hội 
đồng chứng minh và Hội đồng trị sự. Ở các tỉnh, thành phố có các Ban trị 
sự, dưới nữa có các Ban đại diện Phật giáo Quận, Huyện, Thị. 


- Hiện nay số tín đồ Phật giáo khoảng 7,6 triệu người với 21 ngàn chức 
sắc và tu hành, 14 ngàn nơi thỜ tự. Đa số chức sắc tín đồ Phật giáo tiếp 
tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc, thực hiện chủ 
trương chính sách nhà nước theo phương châm “Đạo pháp — Dân tộc - 
Chủ nghĩa xã hội”. Gần đây, Phật giáo bắt đầu chú ý đến việc nâng cao 
hiểu biết cho tăng ni và tín đồ bằng các lớp học, các buổi thuyết giảng, 
in ấn các loại sách, tham gia vào các công tác xã hội từ thiện... và vào cả 
các công việc của nhà nước, chính quyền địa phương với tư cách là đại 
biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy viên Hội đồng nhân dân các cấp. 
Phật giáo cũng góp phần tích cực vào việc giỮ gìn truyền thống văn hóa, 
đạo đức của dân tộc và sự lành mạnh của xã hội. 


- Bên cạnh những đóng góp, Phật giáo cũng còn những mặt tổn tại. Trình 
độ văn hóa nói chung và việc tu học giáo lý còn nhiều hạn chế. Đội ngũ 
tăng ni am hiểu kinh pháp chưa nhiều. SỐ lượng tăng ni còn thiếu và còn 
yếu. Một vài nơi trong các chức sắc và Ban trị sự Phật giáo tỉnh, thành 
thiếu sự gắn bó giáo lý giỮa các sơn môn, pháp phái, thiếu đoàn kết và 


thống nhất trong hoạt động của giáo hội. Ớ vài chùa diễn ra không ít các 
tệ mê tín. Nhiều chùa tăng phần trai đàn, cầu siêu, cúng sao giải hạn, cầu 
an, cúng cô hồn thậm chí cả sắc quẻ, bói toán, tăng thùng công đức... để 
kinh doanh. 


Câu hỏi trắc nghiệm về "Phật giáo" 

Câu hỏi trắc nghiệm về "Phật giáo" 

Exercise: Buddha nghĩa là gì? Phật Sai Bụt Sai Người giác ngộ Đúng 
Thái tử Sai 

Exercise: Theo quan niệm của đạo Phật, lời Phật dạy được ghi lại vào 
đâu? Kinh tạng Đúng Luật tạng Sai Luận tạng Sai Cả a, b, c cùng đúng 
Sal 

Exercise: Quan điểm nào sau đây không phải là của Phật giáo? Tất cả sự 
vật, hiện tượng cũng như bản thân ta là có thực Đúng Thế giới hỮu hình 
là do sự hợp lại của ngũ uẩn Sai Bản chất của sự tồn tại của thế giới là 
một dòng biến chuyển không ngừng Sai Sự biến hiện của thế giới theo 
chu trình Sinh — Trụ — DỊ - Diệt Sai 

Exercise: Quan điểm nào sau đây là đúng? Phật giáo ra đời ở miền Bắc 
Aán Độ cổ đại (Nay thuộc Nêpan) Sai Người sáng lập Phật giáo là Thái 
tử Tất Đạt Đa (Siddhartha) Sai Sự ra đời của Phật giáo thể hiện sự phản 
kháng của người nghèo chống lại thuyết 4 đẳng cấp của đạo Bà la môn 
Sai Tất cả cùng đúng Đúng 

Exercise: Điểm độc đáo trong thế giới quan Phật giáo là? Đề xướng tư 
tưởng vô ngã - vô thường Sai Lý thuyết Tứ diệu đế Sai Không đề cập 
đến vị thần sáng tạo ra thế giới Đúng Tất cả cùng đúng Sai 

Exercise: Trong đạo Phật, để được phong Thượng toạ cần có nhỮng 
điều kiện gì? Có 30 năm tu, 50 năm tuổi đời và từ Đại đức tấn phong lên 
Đúng Có 40 năm tu, 50 năm tuổi đời và từ Đại đức tấn phong lên Sai Có 
30 năm tu, 60 năm tuổi đời và từ Đại đức tấn phong lên Sai Có 40 năm tu, 
60 năm tuổi đời và từ Đại đức tấn phong lên Sai 

Exercise: Việt Nam, phái Tiểu thừa và Đại thừa của đạo Phật có thể 
được hiểu như sau: Phái Đại thừa gọi là Nam tông, phái tiểu thừa gọi là 
Bắc tông Sai Phái Đại thừa gọi là Bắc tông, phái Tiểu thừa gọi là Nam 
tông Sai Phái Tiểu thừa và Đại thừa ở phía Bắc gọi là Bắc tông: phái Đại 
thừa và Tiểu thừa ở phía Nam gọi là Nam tông Sai Cả ba đều không đúng 
Đúng 

Exercise: Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ mấy? Thế kỷ 
VI trước công nguyên Sai Đầu Công Nguyên Sai Thế kỷ thứ II Đúng Thế 
kỷ VI Sai 

Exercise: Trong các tôn giáo sau, tôn giáo nào có số tín đồ ở Việt Nam 
đông nhất? Công giáo Sai Phật giáo Đúng Tin Lành Sai Hồi giáo Sai 


Exercise: Phật giáo xuất hiện vào khoảng thời gian nào? Thế kỷ VII 
TCN Sai Thế kỷ VI TCN Đúng Thế kỷ V TCN Sai Thế kỷ IV TCN Sai 


Những vấn đề cơ bản về Công giáo 

Công giáo là tôn giáo lớn nhất trong 4 tôn giáo lớn hiện nay có nguồn gốc 
từ Kitô giáo. Vì vậy khi nghiên cứu về Công giáo cần phải đề cập một 
đôi nét về lịch sử Kitô giáo. 


Khái quát chung về lịch sử Kitô giáo 
Sự ra đời Kitô giáo 


- Kitô giáo xuất hiện vào thế kỷ thứ I ở các tỉnh phía đông của đế quốc 
La Mã với chế độ chiếm hữu nô lệ. Đế chế La Mã tiến hành nhiều cuộc 
chiến tranh xâm lược tàn khốc, tạo ra nhiều mâu thuẫn và xung đột gay 
gắt trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh ấy đã làm nảy sinh những tư 
tưởng được giải phóng và tự do. Bên cạnh đó, vùng Trung Cận đông là 
nơi tiếp giáp 3 châu lục, dân cư ở đây vốn theo đa thần giáo, trong quá 
trình thống nhất của đế chế đã xuất hiện yêu cầu thống nhất về tư 
tưởng, trong đó có nhu cầu về tôn giáo độc thần, vì vậy Kitô giáo đã ra 
đời trên cơ sở của Do Thái giáo vốn đang tồn tại ở vùng này 


- Sự ra đời của Kitô giáo gắn với tên tuổi của Giêsu Kitô. Ông sinh ra vào 
đầu Công nguyên, theo truyền thuyết, bà Maria đã mang thai một cách 
màu nhiệm và sinh ra ông. Giêsu là người thông minh. Trên cở sở kinh 
thánh và những nghiên cứu hiện có, ta có thể biết được vài điểm về cuộc 
sống của Giêsu nhƯ sau: 

+ Giêsu là người Do Thái. 

+ Sống ở đầu thế kỷ I sau Công nguyên. 

+ Khoảng 30 tuổi thì bắt đầu truyền, giảng đạo khoảng 3 năm. 


+ Thu nhận và đào tạo 12 người thành Thánh tông đồ. Phêrô là Thánh 
tông đồ cả. 


+ Bị sự ghen ghét của các phần tử Do Thái giáo. 


+ Sau khi bị kết tội “mưu phản La Mã”, bị đóng đinh chết trên thập tự 
giá. 


Sau khi Giêsu qua đời, Kitô giáo được hình thành. 


Sự phát triển củỦa Kitô giáo 
- Kitô giáo trong thời kỳ cổ đại: 


Đây là thời kỳ Kitô giáo xuất hiện và hoạt động trong cộng đồng người 
Do Thái nhưng bị nhỮng người theo Do Thái giáo đả kích và chính quyền 
La Mã đàn áp. Sang thế kỷ II, tầng lớp quý tộc dần theo Kitô giáo làm 
thay đổi vị trí và ảnh hưởng của nó, đến cuối thế kỷ II, Kitô giáo trở 
thành quốc giáo của Đế chế La Mã. 


- Kitô giáo trong thời trung cổ: 


Kitô giáo chi phối mọi mặt đời sống kinh tẾ, chính trị, văn hóa, xã hội 
của nhiều nước phong kiến châu Âu. Quá trình mở rộng ảnh hưởng của 
đạo Kitô đã gây ra nhiều cuỘc xung đột, mâu thuẫn gay gắt giữa Kitô 
giáo với Do Thái giáo và Hồi giáo với những cuộc Thập tự chinh tàn 
khốc và đẫm máu. Ngay trong bản thân trong Kitô giáo cũng nảy sinh mâu 
thuẫn gay gắt, quyết liệt dẫn đến sự phân hoá Kitô giáo lần thứ nhất vào 
năm 1054 thành 2 phái: Công giáo - thế lực lớn nhất ở phía Tây La Mã. 
Chính thống giáo ở phía Đông La Mã. 


- Kitô giáo trong thời kỳ cận — hiện đại: 


Đến thế kỷ XVI, sự ra đời, phát triển của giai cấp tư sản và phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện yêu cầu cải cách Kitô giáo, 
Với nhỮng sự cải cách của Mactin Luthơ (1483 — 1546) và Giăng 
Canvanh (1509 — 1546) đã làm xuất hiện Giáo hội cải cách gọi là Tin 
lành. Cũng thời kỳ này vua Anh tách Công giáo ở Anh khỏi sự chỉ đạo 
của Giáo Hoàng và lập ra Anh giáo. Ngày nay, Kitô giáo có hơn 400 dòng 


khác nhau trong đó có 4 nhánh lớn là Công giáo, Chính thống giáo, đạo 
Tin Lành và Anh giáo. 


Nội dung cơ bắn cỦa giáo lý Công giáo 


Giáo lý Công giáo là một hệ thống tỪ giản đơn cho tín đồ đến phức tạp 
của các học thuyết kinh viện với các quan điểm triết học và thần học 
siêu hình, căn cứ vào kinh thánh nhưng phải dựa vào những lời giải thích 
truyền thống và là thẩm quyền của Giáo hội. Tín đồ không có quyền kê 
cứu kinh thánh. Luật lệ, lễ nghi của Công giáo rất phức tạp (12 tín điều 
trong kinh tín kính,10 điều răn của Chúa, 6 điều răn của Hội thánh, 7 phép 
bí tích, 1752 điều luật). Công giáo đề cao thuyết thần quyền tuyệt đối 
(mọi việc do Chúa định) và thuyết giáo quyền tập trung (Giáo Hoàng là 
đại diện Thiên chúa ở trần gian). 


Kinh thánh 


- Kinh thánh theo quan niệm của giáo hội là “lời Chúa truyền dạy đời 
đời” là một bộ sách gồm 73 quyển được chia làm 2 bộ Tân ước và Cựu 
ước. Ban đầu Kinh thánh được truyền khẩu trong dân gian. Đến thế kỷ II 
thì bắt đầu được viết trên da dê, từ thế kỷ IV — VI được viết trên giấy 
Papêrút và đến thế kỷ VII mới viết thành sách. Kinh thánh là một kho 
tàng lịch sử và điển tích văn học. Trong Kinh thánh bao gồm toàn bỘ toàn 
bộ quan điểm, tư tưởng của giáo lý và tín điều của các đạo Kitô. Tùy 
theo đạo mà số kinh này được chấp nhận theo yêu cầu của giáo lý các 
đạo. Ví dụ Đạo Chính thống chú trọng 5 cuốn đầu tiên của Kinh Cựu 
ước. Đạo Tin Lành lại lấy 4 cuốn Kinh Phúc âm làm giáo nghĩa cơ 
bản.... 


- Kinh thánh chia làm 2 bộ: 


+ BỘ Cựu ước: có 46 cuốn. Kể về những chuyện trước khi Chúa Giê su 
ra đời. BỘ này chia làm 4 tập. 


Tập 1: Bao gồm 5 cuốn đầu tiên (Ngũ kinh) gồm Sáng thế ký, Xuất hành 
ký, Lê vi ký, Dân sỐ ký, và Thân mệnh ký. 


Tập 2: là bộ sử thư gồm 16 cuốn. 

Tập 3:gồm 7 cuốn là những thi ca Triết học. 
Tập 4: gồm 14 cuốn sách Tiên tri. 

+ Bộ Tân ước: có 27 cuốn chia làm 4 tập. 


Tập 1: có 4 quyển sách nổi tiếng gọi là sách Phúc âm. 4 cuốn sách này 
mô tả cuộc đời của Chúa Giêsu, nhất là 3 năm ông đi truyền đạo. 


Tập 2: bao gồm 15 cuốn nói về Công vụ tông đồ. Ghi lại các tông đồ làm 
việc như thể nào khi Chúa vỀ trời. 


Tập 3: có 7 cuốn. Nói về hoạt động của 3 tông đồ giỏi nhất. 


Tập 4: có tên là Khải huyền thƯ. Ghi lại việc con người không nghe lời 
nên bị Chúa trỪng phạt 


Một số nội dung cơ bản 
- Mười hai tín điều cơ bản: 


Tín điều là 1 đoạn văn ngắn viết về các giáo lý chủ yếu tạo ra cơ sở cho 
bất kỳ phong trào tôn giáo nào hay bất kỳ giáo hội nào. Tín điều phải 
được chấp nhận không điều kiện (không chứng minh). 


Đối với Công giáo trong kinh Tín kính có 12 tín điều cơ bản. Trong đó 8 
tín điều nói về bản chất Thiên Chúa, sự hiện thân của chúa Giêsu và ơn 
cứu đỘ, 4 tín điều còn lại nói về giáo hội, nhà thỜ và cuộc sống vĩnh 
hằng. 


Tín điều căn bản đầu tiên là niềm tin vào Thiên Chúa và sự màu nhiệm 
của Thiên Chúa. Thiên Chúa có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và 
Đức Chúa Thánh Thần nhưng cùng một bản thể. Ba ngôi “đồng vinh, 
đồng đẳng, đồng quyền” nhưng có chức năng và vai trò khác nhau. Cha — 
tạo dựng, Con — cứu chuộc, Thánh thần — thánh hoá.... 


- Bảy phép bí tích: 


Phép Bí tích: Một nghi lễ của Thiên Chúa giáo, theo đó ơn Chúa sẽ được 
đem đến cho các tín đồ. 


Trong các nghỉ lễ, phép bí tích là quan trọng nhất, thể hiện mối quan hệ 
giao tiếp giỮa con người với Chúa. Có 7 bí tích: 

1. Bí tích rửa tội: nhằm xóa tội tổ tông và các tội bản thân. Hình thức là 
lấy nước lã đổ lên đầu kẻ lãnh bí tích rửa tội và đọc “(tên thánh) tôi rửa 
tội nhân danh cha, con và thánh thần” còn kẻ lãnh bí tích thể hứa bỏ ma 
quÝỷ lánh tội lỗi, tin theo Chúa Kitô giữ lề luật của Người. 

2. Bí tích thêm sức : để củng cố đức tin kính Chúa 


3. Bí tích thánh thể: ăn bánh thánh, uống rượu nho với ý nghĩa đó là mình 
và máu của Chúa Giêsu để được tha tội. 


4. Bí tích giải tội: dành cho người sám hối tội lỗi. 


5. Bí tích truyền chức thánh: chỉ dành cho giám mục và linh mục đã được 
tuyển chọn để họ có quyền tế lễ chăn dắt dân chúa. 


6. Bí tích hôn phối: là bí tích kết hợp hai tín hữu 1 nam, 1 nữ thành vợ 
chồng trước mặt Chúa. 


7. Bí tích xức dầu bệnh nhân: là bí tích nâng đỡ bệnh nhân về phần hồn 
và phần xác, giúp tín đồ chịu đựng đau khổ, dọn mình trước cái chết. 


- MƯời điều răn của Chúa 


1. Phải thờ kính Thiên Chúa trên hết mọi sự. 


2. Không được lấy danh Thiên Chúa để làm những việc phàm tục, tầm 
thường. 


3. Dành ngày Chúa Nhật để thờ phụng Thiên Chúa 
4. Thảo kính cha mẹ. 

5. Không được giết người. 

6. Không được dầm dục. 

7. Không được tham lam lấy của người khác 

8. Không được làm chứng dối, che dấu sự giả dối. 
9. Không được ham muốn vợ (hoặc chồng) người khác. 
10. Không được ham muốn của cải trái lẽ. 

- Sáu điều răn của Hội Thánh 

1. Xem lễ ngày Chúa Nhật và ngày lễ buộc. 

2. Kiêng việc xác ngày Chúa Nhật. 

3. Xưng tội một năm một lần. 

4. Chịu lễ ngày phục sinh. 

5. Giữ chay nhữỮng ngày quy định. 


6. Kiêng ăn thịt nhỮng ngày quy định. 
Tổ chức của Công giáo 


Quan niệm cỦa Công giáo về Giáo hội 


Giáo hội theo nghĩa thông thường là tổ chức của tôn giáo bao gồm toàn 
thể các thành viên của một tôn giáo, có hệ thống tổ chức tỪ trung ương 
đến cơ sỞ. 


Trước đây, khi nhắc đến giáo hội, Công giáo thƯờng hiểu là một tổ chức 
mà chủ yếu nhấn mạnh đến chức năng lãnh đạo, truyền giảng bao gồm 
các chức sắc từ Giáo Hoàng đến các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ... 
mà quên mất các tín đồ, các “con chiên”, cơ sở của công giáo. Ngày nay 
giáo hội được Công giáo hiểu bao hàm các giáo phẩm, tu sĩ, giáo dân. Tức 
vừa là tổ chức lãnh đạo, chế định ra các thể chế, truyền bá, giáo dục... 
vừa là toàn thể cộng đồng tôn giáo - một cộng đồng mà Chúa là đấng tối 
cao. 


CƠ quan lãnh đạo giáo hội công giáo thế giới ở Toà thánh Vaticăng, do 
Giáo hoàng trực tiếp lãnh đạo, bên dưới là đoàn Hồng y giáo chủ do 
chính Giáo hoàng bổ nhiệm. Cơ quan chủ yếu của Toà thánh gồm có: 
Quốc vụ viện, Cục văn thư, Cục tài chính, Toà án, Thánh bộ và Ban bí 
TH: 


Phẩm trật trong giáo hội Công giáo 

- Giáo hoàng 

Theo quan niệm của Công giáo. Giáo hoàng là người kế vị Thánh Phêrô 
(Pierre) và thay mặt Đức Chúa Giêsu làm đầu Hội thánh ở trần gian. Đức 
Giáo hoàng là biểu tượng và cơ sở của sự thống nhất trong đỨc tin và sự 
hiệp thông của các tín đỒ. 


Giáo hoàng có quyền lực cao nhất và có trách nhiệm điều khiển mọi công 
việc của Hội thánh 


- Giám mục 


Dưới Toà thánh Vaticăng là Hội thánh ở các địa phận. Điều khiển các Toà 
thánh ở địa phận là các giám mục. Giám mục có quyền lực tối cao trong 


địa phận mình cai quản và tuyệt đối tuân lệnh Giáo hoàng. Giám mục 
điều hành mọi công việc của địa phận, mỗi năm không được vắng quá 3 
tháng ở các địa phận, không được cư ngụ ở nhà anh em 


- Linh mục 


Cơ sở thấp nhất của Hội thánh là Giáo xứ (xứ đạo, họ đạo). Điều khiển 
giáo xứ và chăn dắt tín đồ là linh mục, linh mục tuyệt đối tuân lệnh giám 
mục. Có hai loại linh mục: linh mục “Triều” là những linh mục theo đơn 
vị hành chính từ xứ họ trở lên, linh mục “Dòng” là linh mục làm chuyên 
môn. Các linh mục có nhiệm vụ chăm sóc giáo dân, không được rời xa 
quá 2 tháng trong một năm, quyền lợi của các linh mục là quyền được 
làm các bí tích và và giáo huấn cho các tín đồ. 


Việc đào tạo một linh mục rất được coi trọng. Linh mục “Triều” phải 
qua 7 năm Ở chủng viện, 2 năm giúp xứ, 6 năm học ở Đại chủng viện 
(học Triết học, tâm lý, ngoại ngữỮ, tâm lý, xã hội học, siêu hình học giáo 
sử...). Sau đợt sát hạch về về tư cách, ý chí, sức khoẻ, thi cử... các chủng 
sinh mới được thỤ phong linh mục. 


Việc thụ phong từ linh mục lên giám mục cũng rất phức tạp: phải trên 30 
tuổi, đã có 5 năm làm linh mục, có bằng cử nhân hoặc tiến sĩ thần học. 
Việc thụ phong giám mục phải trải qua 3 giai đoạn: đề nghị (hay tiến cử) 
của giáo dân, giai đoạn tuyên nhiệm (bổ nhiệm) của Giáo hoàng, và cuối 
cùng là thụ phong. 


Công giáo ở Việt Nam 
Phần này trình bày về sự du nhập và phát triển của Công giáo Ở Việt 
Nam và tình hình Công giáo hiện nay ở Việt Nam 


Câu hỏi trắc nghiệm về "Công giáo" 

Câu hỏi trắc nghiệm về "Công giáo" 

Exercise: Kitô giáo ra đời trên cơ sở của tôn giáo nào? Hồi giáo Sai Công 
giáo Sai Do Thái giáo Đúng Phật giáo Sai 

Exercise: TỪ khi ra đời đến nay, Kitô giáo trải qua mấy lần phân hoá 
lớn? 1 Sai 2 Đúng 3 Sai 4 Sai 

Exercise: Theo giáo hội Công giáo, Kinh thánh là gì? Quyển sách ghi lại 
hoạt động của giáo hội Sai Lịch sử Công giáo Sai Là “LỜi chúa truyền 
dạy đời đời” Đúng Tất cả cùng đúng Sai 

Exercise: Kinh thánh cỦa Công giáo là văn bản bao gồm: Cựu ước và Tân 
ước với 70 quyển Sai Cựu Ước và Tân ước với 72 quyển Sai Cựu Ước và 
Tân ước với 73 quyển Đúng Cựu Ước và Tân ước với 75 quyển Sai 
Exercise: Tín điều là gì? Là điều mà người ta phải tin Sai Là một đoạn 
giáo lý chủ yếu mà tín đồ chấp nhận không cần chứng minh Sai Là 
những điều không thể chứng minh Sai Là nhỮng đoạn giáo lý mà tín đồ 
thuộc Đúng 

Exercise: Công giáo có bao nhiêu tín điều cơ bản? 6 Sai 10 Sai 12 Đúng 
Tất cả đều sai Sai 

Exercise: Phép bí tích là gì? Là một loại nghi lễ Đúng Là những sự tích bí 
ẩn Sai Là sự hoá thân Sai Sự ban phƯớc lành Sai 

Exercise: Theo quan niệm của Công giáo, Giáo hoàng là ai? Là ngƯời 
đứng đầu các tín đồ Công giáo Sai Là người lãnh đạo Toà thánh Vaticăng 
Đúng Là người thay mặt đức Chúa Giêsu làm đầu hội thánh ở trần gian 
Sai Là người kế vị thánh Phêrô, thay mặt đức Chúa Giêsu làm đầu hội 
thánh ở trần gian Sai 

Exercise: Để được phong giám mục, người được phong phải có các điều 
kiện sau đây: Trên 30 tuổi, 5 năm làm linh mục, có bằng cử nhân hoặc 
tiến sĩ thần học Đúng Trên 35 tuổi, 5 năm làm linh mục, có bằng cử nhân 
hoặc tiến sĩ thần học Sai Trên 35 tuổi, 10 năm làm linh mục, có bằng cử 
nhân hoặc tiến sĩ thần học Sai Trên 40 tuổi, 10 năm làm linh mục, có 
bằng cử nhân hoặc tiến sĩ thần học Sai 

Exercise: Công giáo du nhập vào Việt Nam từ khi nào? Thế kỷ XIV Sai 
Thế kỷ XVI Đúng Thế kỷ XVIII Sai Thế kỷ XIX Sai 

Exercise: Tìm câu sai trong các câu sau: Thời kỳ đầu, Công giáo truyền 
vào Việt Nam ít gặp trở ngại Sai Nhà Nguyễn luôn tạo điều kiện thuận 
lợi cho Công giáo phát triển Đúng Trong chế độ thực dân, giáo hội Công 


giáo có nhiều đặc quyền, đặc lợi Sai Trong chế độ thực dân, giáo hội 
Công giáo Việt Nam bị coi là giáo hội thuộc địa Sai 

Exercise: Sau ngày đất nước thống nhất, giáo hội Công giáo ở Việt Nam 
đã tổ chức hội nghị để thống nhất đường lối của giáo hội vào năm nào? 
1976 Sai 1978 Sai 1980 Đúng 1982 Sai 


Khái quát về đạo Tin lành - 
Phần này trình bày khái quát các nội dung về giáo lý, nghi lễ và tổ chức 
của đạo Tin lành 


Sự ra đời đạo Tin lành 


Sự phân liệt lần thứ hai của đạo Kitô vào đầu thế kỷ XVI dẫn đến sự ra 
đời của đạo Tin lành. Cuộc cải cách này gắn liền với tên tuổi hai đại 
biểu la Máctin Luthơ (1483 — 1546) và Giăng Canvanh (1509 — 1546). 


Thế kỷ XVI là thế kỷ mở đầu cho các cuộc cách mạng tư sản châu Âu. 
Máctin Luthơ chịu ảnh hưởng của tƯ tưởng tỰ do tư sản, phản kháng lại 
những quy định khắc nghiệt của của Công giáo. Ông thừa nhận Thánh 
kinh nhưng phủ nhận truyền thống của nhà thờ, bãi bỏ những nghi lễ 
phiền toái, cải cách lại ngày phục sinh của chúa, chủ trương cho phép các 
mục sƯ lấy vợ... NhỮng tư tưởng cải cách này đã dẫn tới xung đột gay 
gắt quyết liệt với Toà thánh Vaticăng và dẫn đến việc ra đời một tôn giáo 
mới : đạo Tin Lành. 


Nói chung về nội dung cơ bản của đạo Tin lành vẫn giữ nguyên như 
Công giáo nhưng về luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo và cơ cấu tổ 
chức Giáo hội có nhiều thay đổi, ảnh hưởng khá đậm nét tư tưởng dân 
chủ tư sản, nhấn mạnh ý chí cá nhân. 


Giáo lý cơ bản cỦa đạo Tin lành 


- Đạo Tin lành đề cao vị trí của kinh thánh, coi đó là chuẩn mực căn bản 
duy nhất của đức tin và sự hành đạo. Lấy kinh thánh làm giáo lý nhưng 
đạo Tin lành chỉ công nhận 36 trong tổng số 46 cuốn Cựu ước. Khác với 
Công giáo, đạo Tin lành không coi Kinh thánh là cuốn sách chỉ có một số 
người (giáo sĩ) được quyền kê cứu, giảng giải mà tín đỒ, giáo sĩ đạo Tin 
lành đều có quyền sử dụng, nói và làm theo Kinh thánh. 

- Đạo Tin lành tin rằng Đức mẹ Maria sinh ra Chúa Giêsu một cách mầu 


nhiệm nhưng xem bà không phải là mẹ Thiên chúa và chỉ đồng trinh cho 
đến khi sinh ra Chúa. Tin có thiên sứ, các thánh tông đồ, các thánh tử vì 


đạo và các thánh khác nhưng không sùng bái và thờ lạy họ như trong 
Công giáo. Tin có Thiên đàng và Địa ngục nhưng không coi trọng đến 
mức dùng nó làm công cụ để khuyến khích và răn đe, trừng phạt con 
người. 


Nghỉ lễ của đạo Tin lành 


- Nghi lễ đạo Tin lành khá đơn giản. Đạo không thờ tranh ảnh, hình 
tượng cũng như di vật. Thánh ca trở thành phƯơng tiện diễn đạt hàng 
đầu. Tín đồ đạo Tin lành chỉ thừa nhận hai bí tích rửa tội và thánh thể 
song quan niệm và cách tiến hành nghi lễ đó cũng có nhiều nội dung khác 
với Công giáo. 


- Tín đồ Tin lành xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa (Công giáo phải 
thông qua Linh mục. Khi xưng tội, cầu nguyện tín đồ có thể ở nhà thờ, 
trước đám đông để sám hối, nói lên ý nguyện một cách công khai. 


Tổ chức của đạo Tin lành 


- Đạo Tin lành không lập Giáo hội duy nhất mang tính phổ quát cho toàn 
đạo mà xây dựng các giáo hội riêng rễ, độc lập với các hình thức khác 
nhau tuỳ theo hệ phái và từng quốc gia. Nhà thờ đạo Tin lành thường có 
cấu trúc hiện đại nhưng bài trí đơn giản. 


- Giáo sỹ đạo Tin lành có hai chức Mục sư và Truyền đạo (Giảng sƯ). 
Các giáo sỹ vẫn có gia đình bình thường nhưng họ phải chịu sự kiểm soát 
của các tín đồ, không có thần quyền và vai trò tuyệt đối đối với các tín 
đồ. 


- Do nghỉ lễ đơn giản, những tín đồ Tin lành ít bị gò bó vào nghi thức, họ 
có khả năng “giao thiệp với Chúa”, mặt khác đạo Tin lành quan tâm đến 
các vấn đề của cuộc sống hàng ngày như khuyên dạy con người sống 
văn minh, từ bỏ những hủ tục (trong ma chay, cưới xin, cúng lễ...), quy 
định những điều cấm ky như không quan hệ nam nữ bất chính, không có 
vợ bé, không cỜ bạc rượu chè, ma tuý, đánh chửi nhau... và vì thế đạo 
Tin lành dễ lôi kéo quần chúng theo đạo. 


- Đạo Tin lành có một đặc điểm là không chấp nhận điều gì trái với Kinh 
thánh, không cho tín đồ thờ cúng tổ tiên, các lễ hội... là cái bị coi là khác 
điều chúa dạy. Vì lễ đó những thành viên của nhiều dân tộc theo đạo Tin 
lành bị buộc phải từ bỏ tôn giáo, văn hóa truyền thống của dân tộc minh. 


Đạo tin lành ở Việt Nam 
Phần này trình bày về sự du nhập đạo Tin lành vào Việt Nam và đạo Tin 
lành ở Việt Nam hiện nay 


Sự du nhập đạo Tin lành vào Việt Nam 


- Đạo Tin lành du nhập vào Việt Nam khoảng cuối thế kỷ XIX và đầu 
thế kỷ XX do tổ chức Tin lành “Liên hiệp phúc âm truyền giáo” (CMA) 
truyền vào. Năm 1911 tổ chức này đã xây dựng được cơ sở đầu tiên ở Đà 
Nẵng. Các Hội thánh tin lành được lần lượt được xây dựng tại các địa 
phương. Năm 1927, Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam được thành lập. 
Đến năm 1930, một tổ chức thứ hai là Giáo hội Cơ đốc Phục lâm được 
truyền vào nƯỚc ta. 


- Tính đến 1954 đạo Tin lành Việt Nam có khoảng 50.000 tín đồ với gần 
100 mục sư truyền đạo trong Tổ chức Hội thánh Tin lành Việt Nam và 
một số nhỏ tín đồ, mục sư truyền đạo trong tổ chức Cơ đốc Phục lâm. 


- Sau năm 1954, đất nước bị chia cắt, đạo Tin lành ở hai miền Nam - Bắc 
có sự khác nhau: ở miền Bắc, do số đông tín đỒ, giáo sĩ đã di cư vào 
miền Nam và cơ quan Tổng liên hội cũng chuyển vào Sài Gòn nên năm 
1955 các tín đồ, mục sư truyền đạo còn ở lại lập nên tổ chức Giáo hội 
riêng gọi là Tổng hội thánh Tin lành Việt Nam (gọi tắt là Hội thánh Tin 
lành Miền Bắc) còn tồn tại đến ngày nay với khoảng 10.000 tín đồ. Ở 
miền Nam, dưới thời Mỹ —- Ngụy, Tổng hội Tin lành Việt Nam và các 
giáo phái nằm trong sự chỉ đạo của các thế lực nước ngoài, nhất là Mỹ. 
Trong thời gian chiến tranh đạo Tin lành phát triển rộng khắp và đặc biệt 
chú trọng đến địa bàn Trường Sơn, Tây Nguyên và thƯờng liên quan đến 
các hoạt động chính trị. Thời kỳ này đạo Tin lành có khoảng 20 hệ phái 
và các hệ phái này thường tranh giành nhau tín đồ trong đó Tổng Liên hội 
Hội thánh Tin lành Việt Nam là phái lớn nhất. 


Đạo Tin lành ở Việt Nam hiện nay 


- Sau ngày miền Nam giải phóng, cùng với sự ra đi cỦa các giáo sĩ nước 
ngoài và một bộ phận không nhỏ mục sư truyền đạo và tín đồ, đạo Tin 
lành giảm hoạt động. Một sỐ giáo phái nhỏ hầu như không hoạt động. 


- Trong thời gian gần đây, cùng với trào lưu đổi mới Tổng Liên hội Tin 
lành đã hoạt động trở lại. Các hệ phái liên hệ với nhau, một số phái ra 
miền Bắc lợi dụng danh nghĩa hợp pháp của Tổng hội thánh Tin lành 
Việt Nam để truyền đạo. Đặc biệt đạo Tin lành chú trọng phục hồi và 
phát triển ở Tây nguyên, truyền đạo ở các vùng núi phía Bắc trong các 
đồng bào dân tộc thiểu số với phương pháp truyền đạo khá đa dạng và 
linh hoạt. Ngoài việc truyền đạo trực tiếp, các Giáo hội Tin lành thường 
thông qua các hoạt động khoa học, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, đầu 
tư kinh doanh... tranh thủ cảm tình của quần chúng để truyền đạo, thậm 
chí còn dùng cả các biện pháp mua chuộc, đe dọa và cưỠng ép vào đạo. 
Hiện nay một số thế lực phản động trong và ngoài nước đã bịa đặt ra cái 
gọi là Nhà nước Đềga độc lập và Tin Lành Đềga ở Tây Nguyên nhằm 
tuyên truyền, kích động cho sự chia rễ, ly khai.. Nhà nước Việt Nam đã 
kiên quyết bác bỏ cái gọi là “Nhà nước Đềøga độc lập”, coi đây là âm 
mưu chia rễ sự toàn vẹn lãnh thổ và gây mất an ninh trật tự của đất 
nước và khẳng định ở Việt Nam không có cái gọi là đạo Tin Lành Đềga 
ngoài đạo Tin Lành đã tồn tại ở nước ta trong nhiều năm qua. 


Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo Tin lành 

Câu hỏi trắc nghiệm về Đạo Tin lành 

Exercise: Đạo Tin Lành ra đời vào thế kỷ nào? Thế kỷ XV Sai Thế kỷ 
XVI Đúng Thế kỷ XVII Sai Thế kỷ XVIII Sai 

Exercise: Tìm các câu sai trong các câu sau đây? Đạo Tin Lành ra đời gắn 
với tên tuổi của hai đại biểu là Mactin Luthơ và Giang Canvanh Sai Đạo 
Tin Lành cho phép mục sƯ có gia đình riêng Sai Đạo Tin Lành coi Kinh 
thánh là cuốn sách mà chỉ có các giáo sĩ mới được kê cứu và giảng giải 
Đúng Đạo Tin Lành coi Kinh thánh là chuẩn mực căn bản duy nhất của 
sự hành đạo Sai 

Exercise: Đạo Tin Lành chịu ảnh hưởng tư tưởng của giai cấp nào? Chủ 
nô Sai Phong kiến Sai Tư sản Đúng Cả 3 giai cấp trên Sai 

Exercise: So với nghi lễ của Công giáo, nghi lễ của đạo Tin Lành: Cũng 
tương tự Sai Phức tạp hơn Sai Đơn giản hơn Đúng Tất cả đều sai Sai 
Exercise: Trong đạo Tin Lành, tín đồ xưng tội với ai? Linh mục Sai Giám 
mục Sai a và b cùng đúng Sai a và b cùng sai Đúng 

Exercise: Trong các câu sau, câu nào sai? Đạo Tin Lành chủ trương xây 
dựng giáo hội riêng rễ Sai Giáo sĩ đạo Tin Lành có vai trò tuyệt đối với 
các tin đồ Đúng Giáo sĩ đạo Tin Lành chịu sự kiểm soát của các tín đồ Sai 
Nhà thờ đạo Tin Lành có cấu trúc hiện đại nhưng bài trí đơn giản Sai 
Exercise: Đạo Tin Lành được truyền vào Việt Nam đầu tiên bởi tổ chức 
Tin Lành nào? Liên hiệp phúc âm truyền giáo Sai CMA Sai Giáo hội Cơ 
đốc phục lâm Sai a và b cùng đúng Đúng 

Exercise: Đạo Tin Lành xây dựng được cơ sở đầu tiên tại Việt Nam năm 
nào? Năm 1901 Sai Năm 1911 Đúng Năm 1927 Sai Năm 1939 Sai 
Exercise: Ở Việt Nam có giáo hội Tin Lành Đề Ga hay không? Có Sai 
Không Đúng Mới có gần đây Sai 

Exercise: Việc bịa đặt ra cái gọi là Tin Lành Đề Ga của các tổ chức phản 
động nhằm mục đích gì? Kích động sự ly khai trong cộng đồng dân tộc ở 
Tây Nguyên Sai Gây ra sự mất ổn định về an ninh trật tự của đất nước 
Sai Chia rễ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam Sai Cả a, b, c cùng đúng 
Đúng 


Những vấn đề cơ bản về Hồi giáo 

Phần này trình bày những vấn đề cơ bản về Hồi giáo, bao gồm khái quát 
về lịch sử ra đời và phát triển của Hồi giáo và nội dung cơ bản của Hồi 
giáo. 


Khái quát về lịch sử ra đời và phát triển của Hồi giáo 
Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của hồi giáo 


Hồi giáo (tôn giáo của tộc người Hồi) là cách gọi cỦa người Trung Quốc 
gọi đạo Islam (theo tiếng Ảrập nghĩa là phục tùng theo ý chân chủ) xuất 
hiện ở bán đảo Ảrập vào khoảng thế kỷ thứ VII. Ảrập Xêut là quê hương 
của Hồi giáo. Hồi giáo ra đời do hàng loạt nguyên nhân kinh tế, xã hội, tư 
tưởng gắn liền với sự chuyển biến từ chế độ công xã nguyên thủy sang 
xã hội có giai cấp của các tộc người vùng Trung cận Đông và yêu cầu 
thống nhất các bộ lạc trong bán đảo Ảrập thành một nhà nước phong 
kiến thần quyền do đó cần một tôn giáo độc thần để thay thế những tôn 
giáo đa thần tồn tại ở đó từ trước. 


Sự ra đời và phát triển cỦa Hồi giáo 


Sự ra đời của Hồi giáo gắn liền với tên tuổi một người nổi tiếng là giáo 
chủ Mohammed (Mahomet). Mâohammed (570 - 632) là một người thuộc 
gia tỘc Casimu Ở Mecca. 


Tục truyền rằng khi Mohammed được 40 tuổi (năm 610) ông một mình 
vào trong một hang nhỏ Ớ núi Xira, ngoại thành Mecca để tu luyện và 
trầm ngâm suy tưởng. Trong một đêm thánh Allah (Ala - Chân chủ) đã cử 
thiên sứ Gabrien đến truyền đạt Thần dụ và lần đầu tiên “khải thị” cho 
ông chân lý của Kinh Coran khiến ông trở thành “Thánh thụ mệnh” và 
ông tự xưng là đã tiếp thụ sứ mệnh của chân chủ trao cho và bắt đầu 
truyền đạo. Đầu tiên ông bí mật truyền giáo trong số những bạn bè thân 
thiết và họ trở thành những tín đồ đầu tiên, về sau sự truyền đạo trở nên 
công khai, đối tượng mở roâng tới quần chúng ở Mecca nhưng bị giới 


quý tộc đả kích và bức hại. Môhamet đã trốn được đến Yathrib (sau đổi 
thành Madinah - Thành phố tiên tri). Ơô đây ông phát động và tổ chức 
quần chúng đấu tranh và cuỘc cách mạng của ông giành được thắng lợi. 
Sau đó ông tổ chức vũ trang cho các tín đồ (Muslim) và dùng khẩu hiệu 
“Chiến đấu vì Allah” và đè bẹp được giới quý tộc ở Mecca. 


Cùng với việc mở rộng phạm vi truyền đạo Mohamet còn liên minh với 
các bộ tộc và dùng sức mạnh buộc các thế lực còn lại phải quy thuận 
theo Hồi giáo. Có thể nói cuỘc cách mạng do Mohammed lãnh đạo là một 
cuỘc cách mạng tôn giáo và cải cách xã hội kết hợp với nhau. Sự ra đời 
của Hồi giáo đã mở ra một thời kỳ lịch sử mới thống nhất trên bán đảo 
Arập. 


Hiện nay trên thế giới có khoảng 900 triệu tín đồ Hồi giáo có mặt ở hơn 
50 quốc gia trên khắp các châu lục nhưng tập trung chủ yếu ở các nước 
Arập (trừ Li băng và Ixraen) và chiếm đại đa số ở các nước như Tran, 
Irắc, Pakistan, Apganistan, Thổ Nhĩ Kỳ... và một số nước vùng Trung Á 
và cả ở Đông nam Á (chủ yếu ở Indonesia). Một số quốc gia tự coi mình 
là quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên Hồi giáo ở các quốc gia khác nhau nên đã 
phân chia thành các hệ phái khác nhau nhưng về cơ bản không đối lập 
nhau. 


Nội dung cơ bắn của Hồi giáo 
Giáo lý cỦa Hồi giáo 


Đặc điểm giáo lý của Hồi giáo là rất đơn giản nhưng luật lệ và lễ nghi 
rất phức tạp và nghiêm khắc thậm chí đến mức khắt khe và nhiều khi nó 
vượt ra khỏi phạm vi tôn giáo và trở thành một chuẩn mực pháp lý cỦa xã 
hội. Trong Hồi giáo khó thấy ranh giới giỮa cái thiêng và cái tục. 


Giáo lý cơ bản của Hồi giáo là Kinh Coran (Coran theo nguyên nghĩa 
tiếng Arập là “tụng đọc”) vì đó là những lời nói của Môhamet được ghi 
lại và những lời này do thánh Allah thông qua thiên sứ Gabrien “khải thị” 
cho Mohammed. Kinh Coran tổng cộng có 30 quyển, 114 chương hơn 
6200 tiết (là những đoạn thơ). Nội dung Kinh Coran vô cùng phong phú 


đại thể bao gồm những tín ngưỡng cơ bản và chế đỘ tôn giáo của đạo 
Hồi và những ghi chép về tình hình xã hội trên bán đảo Arập đương thời 
cùng với những chính sách về chủ trương xã hội, quy phạm luân lý đạo 
đức... Giáo lý Hồi giáo gồm các điểm cơ bản sau: 


+ Allah là đấng tối cao sinh ra trời đất. 
+ Allah là đấng tối cao sinh ra muôn loài trong đó có con người. 


+ Con người là bình đẳng trước Allah nhưng số phận và tài năng tạo nên 
sự khác nhau giữa nhỮng con người . 


+ Số phận con người có tính định mệnh và do Allah sắp đăït. 


+ Tín đồ Hồi giáo phải luôn có thái đỘ đúng: trong cộng đồng (Hồi giáo) 
thì phải kiên nhẫn chịu đựng, phục tùng Allah, đối với người ngoài thì 
phải kiên quyết bảo vệ mọi lợi ích của Hồi giáo và phải có tỉnh thần 
thánh chiến. 


+ Về y lý: khuyên bảo con người phải giỮ gìn sức khỏe. 
+ Những lời khuyên về đạo lý: 


« Tôn thờ thần cao nhất là Allah. 

e Sống nhân từ độ lượng. 

e ThƯởng phạt công minh, trừng phạt chủ yếu đối với kẻ thù. 

© Thánh chiến là thiêng liêng và bắt buộc. 

© Kiên định và nhẫn nại trong mọi thử thách. 

e_ Tin vào định mệnh và sự công minh của Allah. 

e© Cấm mội số thức ăn: thịt heo, rượu bia và các chất có men. (Heo là 
con vật gắn với khởi nguyên: phát triển là nhờ chăn nuôi). 

se Trung thực. 

‹ Không tham của trộm cắp 

© Làm lễ và tuân thủ các nghi lễ Hồi giáo. 


Tín ngưỡng Hồi giáo 


Xét về niềm tin, tín đồ Hồi giáo tin vào Alah, sứ giả Mohammed, thiên 
sứ, thiên kinh, hậu thể. 


- Tin vào Alah: Đây là một nội dung quan trọng của tín điều cơ bản. Theo 
Hồi giáo, Alah là vị thần duy nhất trong vũ trụ, tự sinh ra và bất tử. Alah 
sáng tạo thế giới, và là chúa tể. Hồi giáo không thờ ảnh tượng của Alah 
vì họ quan niệm Alah toả khắp nơi, không một hình tượng nào đủ để thể 
hiện Alah. 


- Tin vào sứ giả Mohammed: Giáo lý Hồi giáo cho rằng Allah từng cử 
nhiều sứ giả đến các dân tộc khác nhau trong những thời kỳ nhất định để 
truyền đạt ngôn luận của Allah cho con người. Có đến 5 sứ giả. Trong đó 
Mohammed là sứ giả cuối cùng mà Allah chọn lựa. Đây cũng là sứ giả 
xuất sắc nhất. Chỉ có Mohammed là được nhận những ngôn luận của 
Allah một cách đầy đủ nhất. 


- Tin Thiên kinh: Allah từng trao thiên kinh cho các sứ giả trước 
Mohammedô, mỗi người một bộ. Nhưng những bộ ấy không đầy đủ, bị 
thất lạc hoặc bị người đời sau giải thích sai lệch. Chỉ có bộ thiên kinh mà 
Allah truyền cho Mohammed là bộ kinh điển cuối cùng nhưng đầy đủ 
nhất. Đó là kinh Coran. Vì vậy, kinh Coran dưới mắt người Hồi giáo làø 
bộ kinh điển thần thánh duy nhất. 


- Tin vào Thiên sứ: Thiên sứ do Allah tạo ra, là một loại linh hồn, vô hình 
trước con người, không có tính thần. Mỗi thiên sứ có một nhiệm vụ. 
Trong Thiên sứ cũng có sự phân chia cao thấp. Cao nhất là thiên sứ 
Gabrien. Con người không phải phỦ phục trước thiên sứ. 


- Tin vào hậu thế: Sẽ có ngày tận thế. Trong ngày ấy, mọi sinh linh sẽ 
kết thúc để rồi tất cả sống lại nhận sự phán xét của Allah. Dựa vào hành 
vi của mỗi người mà Allah quyết định: thiên đường dành cho người 
thiện, địa ngục là nơi của kẻ ác. 


Nghĩa vụ Hồi giáo 


Hệ thống nghĩa vụ của tín đồ Hồi giáo rất rộng và chỉ tiẾt, dựa trên cơ 
sở kinh Coran và sách Thánh huấn. 


Các tín đồ có 5 nghĩa vụ chủ yếu. Đó là niệm, lễ, trai, khoá, triều. Đây là 
5 trụ cột của Hồi giáo, tạo nên sườn cốt cho đời sống của người Hồi 
giáo. 


- Niệm: tín đồ phải thường xuyên tụng niệm thành tiếng tín điều cơ bản 
(Vạn vật không phải là Chúa, chỉ có Chân chúa; Mohammed là sứ giả của 
Chúa). 


- Lễ: tức là lễ bái. Các tín đồ mỗi ngày hành lễ 5 lần (sáng, trưa, chiều, 
tối, đêm). Thứ 6 hàng tuần thì làm lễ tại thánh đường 1 lần vào buổi 
trưa. Trước khi làm lễ, tín đồ phải rửa mặt, tay chân, quỳ xuống, hướng 
về đền Kabah để cầu nguyện. 


- Trai: tức là trai giới. Tháng 9 theo lịch Hồi là tháng trai giới của Hồi 
giáo. Trong tháng này mọi tín đồ không ăn uống, quan hệ tính dục tỪ khi 
mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, trừ một số trường hợp đặc biệt. Kết 
thúc tháng này là lễ Phá bỏ sự nhịn đói, các tín đồ sẽ cùng nhau cầu 
nguyện, sau đó tặng quà cho nhau, và bố thí. 


- Khoá: các tín đồ có nghĩa vụ đóng góp cho các hoạt động từ thiện. Sự 
đóng góp đó có thể là tự nguyện, nhưng cũng có khi là bắt buộc dựa vào 
tài sản của tín đồ (khoảng 1/40 tài sản). 


- Triều: Các tín đồ có nghĩa vụ hành hương về Mecca ít nhất 1 lần trong 
cuộc đời, để triều bái Kabah trong tháng 12 theo lịch Hồi (hành hương 
Haji). Cuộc lễ triều bái kéo dài trong 10 ngày. Ngày cuối cùng tín đồ sẽ 
hiến lễ là một con cừu hoặc lạc đà, hoặc một con vật có sừng. Triều bái 
Mecca trong dịp này là chính triều. Còn phó triều thì diễn ra trong thời 
gian bất kỳ của năm và ít nghi lễ hơn. 


Ngoài ra, Hồi giáo còn có nhiều quy định cụ thể về hành vi của tín đồ 
trong các mối quan hệ xã hỘi. 


Tổ chức Hồi giáo 


- Thánh đường Hồi giáo là nơi sinh hoạt tập thể và có tính thiêng với các 
tín đồ. Thánh đường gồm có Đại Thánh đường và Tiểu Thánh đường. 
Trong Thánh đường có bài trí đơn giản, không bàn ghế, không có đồ thờ 
quý hay nhạc cụ, chỉ có chiếc gậy mà theo truyền thuyết là của giáo chủ 
Môhammet đã dùng nó để đi truyền đạo. 


- Hệ thống chức sắc gồm có Giáo chủ (Mufty), phó giáo chủ (Naib 
Mufty), Giáo cả (Ha Kim), phó giáo cả (Naib Ha Kim), Imân, Khatib, 
Tuan, Bilat, Slak, HaDji. 


Hồi giáo ở Việt Nam 
Phần này trình bày về sự du nhập Hồi giáo vào Việt Nam và Hồi giáo Ở 
Việt Nam hiện nay 


Sự du nhập Hồi giáo vào Việt Nam 


- Người theo đạo Hồi ở Việt Nam hầu hết là người dân tộc Chăm. Đạo 
Hồi du nhập vào Việt Nam vào khoảng thế kỷ X — XIV bằng con đường 
hòa bình cùng với quá trình tan rã của quốc gia Chiêm Thành (Chămpa) và 
sự suy giảm dần của đạo Hinởu - tôn giáo chính thống của người Chăm. 
Hiện nay vấn đề thời điểm cụ thể Hồi giáo vào Việt Nam vẫn còn nhiều 
ý kiến khác nhau. 


- Theo kết quả nghiên cứu của một số nhà nghiên cứu văn hóa Chăm thì 
khoảng từ thế kỷ X trở đi, vương quốc Chăm với sự phát triển khá mạnh 
về hàng hải nên đã có sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa và buôn bán với 
người Indonesia và Malaysia là những nước đã có đạo Hồi lan rộng. Do 
tình hình chiến tranh liên miên và thất bại, vương triều dẫn suy yếu và 
niềm tin vào đạo Hinđu dần giảm sút nên đạo Hồi đã bám rễ được vào 
một bộ phận người Chăm. 


Vương quốc Chămpa (từ Quảng Bình đến Bình Thuận) sau những cuộc 
giao tranh từ thế kỷ XI - XIII dẫn dần bị suy yếu. Về sau bị lấn át bởi 
cuộc Nam tiến của người Việt. Năm 1471, vua Lê Thánh Tôn đánh chiếm 
Vigiaya (Bình Định) và vua Chămpa bỏ chạy. Năm 1693 chúa Nguyễn 
tiến đánh và bắt được vua Chăm và cho làm quan ở vùng Bình Thuận (lúc 
này vua Chăm chỉ còn trên danh nghĩa). Trong hai thời điểm này người 
Chăm bỏ chạy vào miền Nam (An Giang), chạy sang Campuchia (Công 
pông chàm) và sang Malaysia lập nên bang Ache. Đầu thế kỷ XX, theo 
thống kê của người Pháp, người Chăm ở Việt Nam có khoảng 30.000 
người. Hiện nay người Chăm có khoảng 200.000 người trong đó ở miền 
Trung Việt Nam (Ninh thuận, Bình Thuận) là 50.000, miền Nam 50.000 
(TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang), Ở Campuchia 
(Côngpôngchàm) 50.000 và ở Malaysia 30.000 người. Phần lớn người 
Chăm ở miền Trung theo đạo Hinđu, chỉ có một ít theo đạo Hồi, người 
Chăm ở miền Nam gọi là Chăm Ixlam, theo Hồi giáo chính thống, không 


bị pha trộn với phong tục tập quán, tín ngưỡng cũ và thường xuyên liên 
hệ với thế giới Hồi giáo qua Hồi giáo Campuchia và Malaysia. 


Hồi giáo Ở Việt Nam hiện nay 


- Do vị trí địa lý và hoàn cảnh truyền đạo, điều kiện sống và sự giao lưu 
của đồng bào Chăm với bên ngoài nhất là vơi thế giới Hồi giáo mà ở 
Việt Nam hình thành 2 khối Hồi giáo với nhiều khác biệt đáng kể: 


+ Hồi giáo vùng Ninh Thuận, Bình Thuận là Hồi giáo không chính thống 
gọi là Chăm Bani, đượm sắc thái của yếu tố sinh hoạt và tôn giáo bản 
địa. Các lễ thức được tiếp biến cho phù hợp với chế độ gia đình mẫu hệ 
và các lễ liên quan đến chu kỳ đời sống của con người và các lễ thức 
nông nghiệp, không có liên hệ với Hồi giáo thế giới. 


+ Hồi giáo ở TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Nai, Tây Ninh gọi là 
Chăm Ixlam theo Hồi giáo chính thống, không bị pha trộn với phong tục, 
tập quán, tín ngưỡng cũ và thƯờng xuyên liên hệ với thế giới Hồi giáo 
Campuchia và Malaysia. 


Tuy có sự khác nhau nhưng giữa hai khối Hồi giáo này không có sự kỳ thị 
mà hòa hợp với nhau. 


- Về tổ chức, thời Pháp thuộc có tổ chức Saykhon Ixlam đại diện cho 
người ChămXà và những người Mã Lai theo Hồi giáo. Năm 1960 khối 
người Chăm Hồi giáo lập ra “Hiệp hội Chăm Hồi giáo Việt Nam” có văn 
phòng đặt tại Sài Gòn. Năm 1966 có thêm tổ chức “Hội đồng giáo cả các 
Thánh đường Hồi giáo Việt Nam” đặt văn phòng tại Châu Đốc và tồn tại 
cho đến ngày nay. 


- Hiện nay các tín đồ Hồi giáo sinh hoạt bình thường, vừa tuân phục các 
giáo luật khắt khe vừa thực hiện tốt các nghĩa vụ công dân, tôn trọng sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản và sự quản lý của chính quyền mong muốn 
được sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, muốn duy trì mối quan hệ với thánh 
địa Mecca. Nói chung trong những năm qua tín đồ Hồi giáo tăng chậm do 
đồng bào Chăm thường sống ở những vùng có kinh tế khó khăn, có thu 


nhập thấp, diện nghèo còn cao và rất cần có sự quan tâm hỗ trợ của các 
cấp chính quyền để xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn. 


Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo hồi 

Câu hỏi trắc nghiệm về Hồi giáo 

Exercise: Đạo Hồi ra đời ở đâu? Iran Sai Irắc Sai Ảrập Xêút Đúng 
Palextin Sai 

Exercise: Sự ra đời của đạo Hồi bắt nguồn từ: Nhu cầu tín ngưỡng Sai 
Nhu cầu thống nhất các bộ lạc ở bán đảo Arập Đúng Sự sùng bái Giáo 
chủ Môhamet Sai Tin vào Thánh Ala Sai 

Exercise: Hồi giáo nghĩa là gì? Ixlam Sai Tôn giáo của tộc người Hồi 
Đúng Phục tùng Ala Sai Cả a, b, c cùng đúng Sai 

Exercise: Theo Hồi giáo, kinh Coran là gì? Lời nói của giáo chủ Môhamet 
được ghi lại và những lời này do thánh Ala thông qua thiên sứ Gabrien 
khải thị cho Môhamet Đúng Quyển sách ghi chép lại nhỮng tín ngưỡng 
cơ bản của đạo Hồi Sai Quyển sách ghi chép lại tình hình xã hội trên bán 
đảo Ả rập thế kỷ thứ VII Sai Cả a, b, c cùng đúng Sai 

Exercise: Tín ngưỡng Hồi giáo gồm mấy nội dung? 3 Sai 4 Sai 5 Đúng 6 
Sai 

Exercise: Tín đồ Hồi giáo có mấy nghĩa vụ cơ bản? 4 Sai 5 Đúng 6 Sai 
10 Sai 

Exercise: Tín đồ đạo Hồi một ngày làm lễ mấy lần? 3 Sai 4 Sai 5 Đúng 6 
Sai 

Exercise: Thành phố Mecca được coi là Thánh địa của đạo Hồi bởi vì đây 
là: Quê hương của giáo chủ Môhamet Sai Có đền thờ Kabah Sai Nơi sản 
sinh ra đạo Hồi Sai Tất cả cùng đúng Đúng 

Exercise: Hồi giáo được du nhập vào Việt Nam như thế nào? Vào cộng 
đồng người Chăm bằng con đường hoà bình Sai Gắn với sự tan rã của 
quốc gia Chiêm Thành (Chămpa) Sai Thay thế cho đạo Hinđu đang suy 
giảm Sai Cả a, b, c cùng đúng Đúng 

Exercise: Xác định câu sai trong các câu sau: Ở Việt Nam hiện nay có hai 
khối Hồi giáo khác nhau khá đáng kể Sai Hồi giáo ở Việt Nam là Hồi 
giáo không chính thống nên ít chịu ảnh hưởng của Hồi giáo thế giới 
Đúng Giữa các khối Hồi giáo ở Việt Nam không có sự kỳ thi mà hoà hợp 
với nhau Sai Ở Việt Nam hiện nay, trung tâm của Hồi giáo thuộc về tỉnh 
An Giang Sai 


Đạo Cao Đài 

Phần này trình bày về sự ra đời của đạo Cao Đài, giáo lý cơ bản, luật lệ, 
lễ nghi, tổ chức của đạo Cao Đài, và về đạo Cao Đài trong những năm 
gân đây 


Sự ra đời của đạo Cao Đài 


- Đạo Cao Đài là tên gọi tắt của một tôn giáo bản địa Việt Nam, có tên 
đầy đủ là “Đại đạo Tam kỳ Phổ độ”. Đạo Cao Đài ra đời vào đêm Noel 
năm 1925 trong bối cảnh cách mạng nước ta đang bị khủng hoảng về 
đường lối và lực lượng lãnh đạo, còn chính sách cai trị thực dân Pháp 
đang đẩy nông dân Nam BỘ vào con đường cùng không lối thoát, trong 
khi các tôn giáo khác dần dần bị mất uy tín. Đó còn là hệ quả trực tiếp và 
điển hình của tư tưởng “Tam giáo đồng nguyên” (Phật - Lão — Nho), là 
sự hòa nhập giữa trào lưu “Thần linh học” — một hình thức mê tín của 
dân phương Tây với tục cầu hồn, cầu tiên của người Việt trong những 
năm 1924 — 1926, đã tạo nên phong trào cầu cơ - chấp bút (gọi tắt là cơ 
bút), khá sôi nổi ở vùng Nam Bộ. Nhu cầu lúc bấy giờ của nhân dân Nam 
bộ là muốn có một tôn giáo mới phù hợp với tâm trạng của họ và đạo 
Cao Đài ra đời đã đáp ứng được vấn đề tư tưởng tình cảm và tôn giáo 
của nông dân nơi đây. Vì lễ đó ngay lập tức đạo Cao đài được đông đảo 
quần chúng đón nhận và được thống đốc Nam Kỳ đồng ý vào tháng 10 
năm 1926. Đạo Cao đài do một số người thuộc tầng lớp trên (tư sản, địa 
chủ, tiểu tư sản), công chức chủ trương, ban đầu vốn là một trào lưu 
chính trị với mục đích thành lập đạo để tập hợp lực lượng quần chúng 
mà chủ yếu là nông dân chống lại sự kỳ thị, bóc lột, chèn ép của thực dân 
Pháp. Song sau đó trào lưu này đã nhanh chóng trở thành một tôn giáo lớn 
tại Nam bộ cho đến tận ngày nay. 


- Sự ra đời của đạo Cao Đài gắn liền với tên tuổi của một sỐ nhân vật 
sau đây: 


+ Ông Ngô Minh Chiêu: 


Ngô Minh Chiêu sinh năm 1879 tại chợ Bình Tây, Chợ Lớn Sài Gòn. Ông 
học giỏi, là thư ký của Sở di trú tại Sài gòn rồi tri phủ Phú Quốc. Ông 


ham mê truyện thần tiên và cầu cơ, tiếp thu “Thông linh học”. Oâng tổ 
chức cầu cơ và tuyên truyền là mình đã tiếp xúc được với một đấng 
thiêng liêng là Cao Đài tiên ông và được vị tiên này phán bảo sứ mệnh 
xây dựng một tôn giáo mới ở phương Nam. Đến khi đạo Cao Đài chính 
thức ra đời, ông nhường quyền lãnh đạo cho ông Lê Văn Trung rồi trở về 
Cần Thơ tu luyện và hình thành phái Cao Đài Chiếu Minh đàn (là biến âm 
của tên ông). Ông mất năm 1932. 


+ Ông Lê Văn Trung: 


Lê Văn Trung sinh năm 1875 tại Chợ Lớn, Sài gòn. Năm 1893 tốt nghiệp 
trường trung học và được bổ làm văn phòng thống đốc Nam kỳ, sau đó 
chuyển sang làm thầu khoán và được bầu làm nghị sĩ, tham gia hội đồng 
tư vấn phủ Thống đốc. Năm 1920, ông bị thua lỖ trong kinh doanh và bị 
phá sản, ông quay sang hoạt động tôn giáo. Nhờ sự thông minh, tài ngoại 
giao và tài tổ chức, ông đã nhanh chóng tiếp thu sứ mệnh khai đạo của 
ông Ngô Minh Chiêu và trở thành Giáo tông đứng đầu “CỬu trùng đài” — 
cơ quan hành pháp của đạo Cao Đài. Ông mất năm 1941. 


+ Ông Phạm Công Tắc: 


Phạm Công Tắc sinh năm 1893 tại Tân An. Ông bắt đầu làm công chức 
ngành thuế tỪ năm 1940. Sau do bị chèn ép nên ông bỏ nhiệm sở chuyển 
sang hoạt động đạo Cao Đài với chức HỘ pháp, đứng đầu Hiệp Thiên đài 
— cơ quan lập pháp của đạo này. Sau khi ông Lê Văn Trung chết, Phạm 
Công Tắc trở thành lãnh tụ tối cao nắm cả hai cơ quan Hành pháp và Lập 
pháp và cũng từ đó mâu thuẫn trong nội bộ đạo Cao Đài nổ ra và chia rễ 
thành nhiều hệ phái. 


Giáo lý cơ bản cỦa đạo Cao Đài 

- Nội dung giáo lý của đạo Cao Đài là sự vay mượn, chắp vá, kết hợp, 
nhào trộn các giáo lý của các tôn giáo đã có từ cổ chí kim, từ đông sang 
tây. 


- Đạo Cao đài có chủ trương “Qui nguyên tam giáo” (Phật - Lão — Nho, 
đây có thể coi là nền tảng tư tưởng của đạo, đạo Cao Đài hợp nhất ba tư 
tưởng lớn của ba đạo (từ bi của đạo Phật, bác ái của Đạo giáo, công 
bằng của đạo Nho) và có ý đồ “hợp nhất ngũ chi” - thống nhất 5 ngành 
đạo (nhân đạo —- Khổng tử, thần đạo —- Khương Thái Công, thánh đạo — 
Giê su, tiên đạo — Lão Tử, Phật đạo - Thích ca Mẫu ni) và đấy là trung 
tâm giáo lý của đạo. Từ đó đạo Cao Đài bộc lộ ý đồ là “tôn giáo của tôn 
giáo” và làm cho giáo lý mang tính dung hợp rất phức tạp. 


- Giáo lý của đạo Cao Đài đặc biệt quan tâm và đề cao tính thiêng liêng 
huyền diệu của cơ bút, coi đó là linh hồn của đạo. 


Luật lệ, lễ nghi của đạo Cao Đài 

- Đạo Cao Đài đặt ra nhiều qui định về luật lệ, lễ nghi để hướng dẫn 
người theo đạo tu tập và xử thể. Luật đạo có nhiều nhưng có một số nội 
dung quan trọng là “ngũ giới cấm”, “tứ đại điều qui”,... 


+ Ngũ giới cấm (tức 5 điều cấm ky) : bất sát sinh, bất du đạo, bất tửu 
nhục, bãt tà dâm, bãt vọng ngỮ. 


+ Tứ đại điều quy: 4 điều trau dồi đức hạnh. 

1. Tuân lời dạy bề trên, lấy lễ hoà người (ôn hoà) 

2. Chớ khoe tài kiêu ngạo, giúp người nên Đạo (cung kính) 

3. Đừng vay mượn không trả (khiêm tốn) 

4. Đừng kính trước, khinh sau 

+ Ăn chay từ 6 ngày (lục trai) đến 10 ngày (thập trai) 

- Đạo Cao Đài còn những quy định về việc nhập môn cầu đạo, xây dựng 
thánh thất, tổ chức quan, hôn, tang, tế... đạo Cao Đài rất chú trọng giáo 


dục các tín đồ về đạo đức theo tiêu chuẩn đạo đức Tam cương, ngũ 
thường của Nho giáo. 


- Linh tượng thờ chủ yếu của đạo Cao Đài là hình con mắt, gọi là Thiên 
Nhãn. 


- Các lễ của đạo Cao Đài : 


+ Hàng ngày có 4 khóa lễ vào các giỜ: sáng sớm, giữa trưa, chập tối và 
đêm khuya. 


+ Hàng tháng có 2 ngày lễ vào ngày rằm và mồng một, âm lịch. 


+ Hàng năm có các ngày lễ chính (theo âm lịch) là ngày 9 tháng Giêng, 15 
tháng hai, 8 tháng tư, 15 tháng bảy, 15 tháng tám, 15 tháng mười và ngày 
15 tháng Chạp. 


- LỄ nghi của đạo Cao Đài khá rườm rà và cầu kỳ. Đạo Cao Đài giải 
thích rằng lễ nghi sinh hoạt tôn giáo cũng thể hiện tinh thần tổng hợp tôn 
giáo. Đạo phục chung là màu trắng. Riêng các chức sắc dùng màu theo 
ngành: Thái - thuộc Phật ~ màu vàng: Thượng — thuộc Lão — màu xanh; 
Ngọc - thuộc Nho — màu đỏ. 


Tổ chức của đạo Cao Đài 


- Mỗi hệ phái của đạo Cao Đài có tổ chức giáo hội riêng. Nhưng nhìn 
chung tổ chức giáo hội của Cao Đài được mô phỏng theo mô hình thể 
chế chính trị quân chủ lập hiến. 


- Thành phần của giáo hội Cao Đài gồm chức sắc, chức việc và tín đồ. 


- Tổ chức ở Trung Ương của đạo gồm có 3 đài là: Bát quái đài, Hiệp thiên 
đài, Cửu trùng đài. 


+ Bát quái đài: là nơi thờ phụng của đạo gồm các vị Thánh, Thần, Tiên, 
Phật.. do Lý Thái Bạch (còn gọi là Lý Đại Tiên) thay mặt Thượng đế làm 
chưởng quản. 


+ Hiệp Thiên đài: vừa là cơ quan lập pháp vừa là cơ quan tư pháp, đứng 
đầu là chức Hộ pháp. 


+ Cửu Trùng đài: là cơ quan hành pháp đứng đầu là chức Giáo tông. 


- Hiện nay tổ chức hành chính của đạo Cao Đài được sắp xếp lại còn hai 
cấp: trung ương và cơ sở. Tương ứng với bộ máy tổ chức ấy, đạo Cao 
Đài có một hệ thống chức sắc bao gồm nhiều cấp bậc khác nhau với 
những qui định về số lượng khá cụ thể. Trước kia, mọi chức sắc quan 
trọng của đạo được bổ nhiệm thông qua cơ bút, còn ngày nay, mọi chức 
sắc của đạo đều thông qua điều lệ cầu phong, cầu thăng theo luật công 
CỦỮ: 


Đạo Cao Đài trong những năm gần đây 


- Đạo Cao Đài ra đời đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận nhân 
dân Nam BỘ. Trên thực tẾ, nó có vai trò cố kết người dân không chỉ về 
mặt tinh thần mà còn về các mặt kinh tế, xã hội. Vì thế đạo phát triển 
khá nhanh chóng. 


- Khi mới ra đời, đạo Cao Đài là một tổ chức thống nhất với cơ quan đầu 
não đặt tại Tòa thánh Tây Ninh nhưng sau đó đạo Cao Đài sớm phân hoá 
thành nhiều hệ phái (trước 1975 có khoảng gần 20 hệ phái, nay còn 
khoảng trên dưới 10 hệ phái). Quá trình phân hoá về tổ chức là quá trình 
xa rời nhau về thái độ chính trị của các hệ phái Cao Đài. Một số chức sắc 
của một sỐ giáo phái Cao Đài mang tư tưởng cơ hội, vọng ngoại, bị các 
thế lực đế quốc lợi dụng, đi ngược lại lợi ích dân tộc. Còn tuyệt đại đa 
số tín đồ, số đông chức sắc của nhiều hệ phái có quá trình gắn bó với 
cách mạng, đóng góp công sức vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ của dân tộc. 


- Sau năm 1975, các chức sắc và hơn 1 triệu tín đồ các hệ phái chủ yếu tu 
tại gia. Trong thời kỳ đổi mới, các hệ phái đã sinh hoạt trở lại với sự giúp 
đỡ của Đảng và Nhà nước. Nhiều hệ phái được thừa nhận tư cách pháp 
nhân như: Tiên thiên, Minh Chơn đạo, Bạch Y Liên Đài... Các hệ phái tổ 
chức các đại hội. Qua đó, lòng tin vào chính sách tôn giáo của Đảng được 
củng cố trong tín đồ. Những nhân tố tích cực của Đạo được khơi dậy, 
khắc phục một bước tình trạng mất đoàn kết trong chức sắc. Xu thế 


chung là tín đồ đạo Cao Đài muốn hành đạo thuận lợi trong khuôn khổ 
luật pháp và làm tròn nghĩa vụ công dân. 


Các hội thánh Cao Đài đã được xây dựng lại và có tư cách pháp nhân: 


. Cao Đài Minh Chơn đạo. Toà thánh Tổ đình tại Cà Mau 

. Cao Đài Ban Chỉnh đạo. Toà thánh Tổ đình tại Bến Tre 

. Cao Đài Tiên Thiên. Toà thánh Tổ đình tại Bến Tre 

. Cao Đài Tây Ninh. Toà thánh Tổ đình tại Tây Ninh 

. Truyền giáo Cao Đài. Toà thánh Tổ đình tại Đà Nẵng 

. Cao Đài Chiếu Minh Long Châu. Toà thánh Tổ đình tại Cần Thơ 
. Cao Đài Bạch Y. Toà thánh Tổ đình tại Kiên Giang 

. Cao Đài Cầu kho Tam Quan. Toà thánh Tổ đình tại Bình Định 

. Cao Đài Chơn lý. Toà thánh Tổ đình tại Tiền Giang 

. Cơ quan phổ thông giáo lý (Thành phố Hồ Chí Minh) 


C(© Œ ¬I Œ CI +> C2 !D 


¬ 
© 


Phật giáo Hòa Hảo (đạo Hòa Hảo) 

Phần này trình bày về Phật giáo Hòa Hảo (đạo Hòa Hảo) bao gồm các 
thông tin về lịch sử ra đời, quá trình phát triển, về giáo lý, tổ chức, lễ 
nghỉ và về Đạo Hòa Hảo trong những năm gần đây 


Lịch sử ra đời của Phật giáo Hòa Hảo 


Phật giáo Hòa Hảo ra đời ngày 15 tháng 5 năm 1939 tại làng Hòa Hảo, 
Châu Đốc, An Giang và phát triển chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long. 
Sự ra đời của Phật giáo Hòa Hảo Hảo gắn với đặc điểm tâm lý, lối sống 
đạo đức, tính cách, đời sống tín ngưỡng của nông dân Nam Bộ và liên 
quan đến môi trường kinh tế - xã hội - chính trị ở đây trong khoảng thời 
gian hai cuộc chiến tranh thế giới. Sự ra đời này cũng là do tác động của 
phong trào chấn hưng Phật giáo nhất là ảnh hưởng của Bửu Sơn Kỳ 
Hương - một nhánh của Phật giáo ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX - đầu thế 
kỷ XX. Người sáng lập ra Phật giáo Hòa Hảo là ông Huỳnh Phú Sổ (1920 
~ 1947). 


Huỳnh Phú Sổ là con một gia đình địa chủ ở làng Hòa Hảo. Hồi nhỏ ông 
đi học và tốt nghiệp tiểu học, song do sức khỏe yếu nên ông phải bỏ 
học. Trong Quá trình chữa bệnh ông học được nhiều bài học thuốc nam. 
Sau đó ông nghiên cứu sấm Trạng Trình và tư tưởng môn phái Bửu Sơn 
Kỳ Hương của Phật Thầy Tây An. Ông tự xưng là bậc “sinh như tri” biết 
được nhiều việc của quá khứ và tương lai, được gặp và thọ mệnh của 
Phật A Di Đà, Ngọc Hoàng Thượng đế, Phật Thích Ca, xuống trần với 
nhiệm vụ truyền bá tư tưởng Bửu Sơn Kỳ Hương để “chấn hưng Phật 
giáo, cứu đỘ chúng sinh khỏi sông mê, bể khổ về chốn Tây phương cực 
lạc”. 


Quá trình phát triển của Phật giáo Hòa Hảo 


- Ra đời năm 1939 nhưng qua đến năm 1940 số tín đồ của Phật giáo Hòa 
Hảo có đến vài trăm ngàn người. Năm 1941, thực dân Pháp sợ Huỳnh Phú 
Sổ theo Nhật nên đã câu thúc ông tại Châu đốc rồi Cần Thơ, Bạc Liêu. 
Năm 1942, Nhật mua chuộc, lôi kéo đạo Hòa Hảo và đưa ông về Sài Gòn. 


Năm 1945, Huỳnh Phú Sổ được mời tham gia Ủy ban kháng chiến Nam 
Bộ với tư cách là đại diện cho đồng bào Phật giáo Hòa Hảo. 


- Năm 1946, những người lãnh đạo Hòa Hảo thành lập tổ chức “Việt 
Nam dân chủ xã hội đảng” gọi tắt là đảng Dân xã. Đây là một tổ chức 
chính trị. Cùng lúc, lực lượng vũ trang riêng của Phật giáo Hòa Hảo được 
thành lập lấy tên là bộ đội Nguyễn Trung Trực với một lực lượng gồm 7 
chi đội vũ trang với khoảng 20.000 binh sĩ và 300.000 đội viên bảo an 
quân. Năm 1947, sau khi Huỳnh Phú Sổ chết, lực lượng vũ trang Hòa Hảo 
chia rễ, mỗi nhóm cát cứ một vùng. 


- Đến năm 1954, tổng số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khoảng trên 1 triệu 
người. 


- Năm 1955, cuộc chiến tranh giỮa các giáo phái ở miền Nam (Cao đài, 
Hòa Hảo, Bình Xuyên) xảy ra do sự xúi bẩy và chia rễ của Mỹ - Diệm, 
lực lượng vũ trang của đạo Hòa Hảo tan rã, đa số sát nhập vào quân đội 
ngụy. TỪ năm 1964, Phật giáo Hòa Hảo được Mỹ — Nguy hỗ trợ nên đạo 
Hòa Hảo phát triển nhanh. Đến năm 1975 tổng số tín đồ có khoảng hơn 2 
triệu người. 


Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo 


Giáo lý của đạo Hòa Hảo được thể hiện trong các bài sấm kệ do ông 
Huỳnh Phú Sổ soạn thảo trên cơ sở tiếp thu và nâng cao tư tưởng của 
Bửu Sơn Kỳ Hương của Phật Thầy Tây An, đồng thời chịu ảnh hưởng 
của xu hướng nhập thế của phong trào chấn hưng Phật giáo, của quan 
điểm đạo đức Nho giáo, Lão giáo. Nội dung giáo lý gồm hai phần: Học 
Phật và Tu nhân. 


- Phần Học Phật: chủ yếu dựa vào giáo lý Phật giáo nhưng được giản 
lược bớt và có sửa đổi đôi chỗ, có 3 pháp môn chính là Ác pháp, Chân 
pháp và Thiện pháp 


- Phần Tu nhân: Phần thực hành đạo đức “TứỨ ân hiếu nghĩa” để tu thân. 
Đó là thực hành ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào 


và nhân loại. 
Về tổ chức và lễ nghi 


Đạo Hòa Hảo không có đội ngũ giáo sĩ và hàng ngũ giáo phẩm. Đạo Hòa 
Hảo có Tổ đình ở làng Hòa Hảo là trung tâm của đạo mang tính gia tộc. 
Song đạo này không xây dựng chùa chiền, tạc tượng, ảnh thờ. Việc thờ 
phụng và hành đạo rất đơn giản, thờ phụng chủ yết tại gia đình. Mỗi gia 
đình theo đạo Hòa Hảo thờ một tấm Trần điều (trước kia là tấm vải mầu 
đỏ, nay là mầu nâu sẫm còn gọi là mầu trầu già) ở trang thờ đặt gian 
chính giữa, còn ngoài sân trước nhà có một bàn thờ thông thiên. Điều đó 
thể hiện tư tưởng “Phật tại tâm, tâm tức Phật”. Lễ vật chỉ có hương hoa 
và nước mát. Ban đêm thắp đèn ở trang thờ và bàn thông thiên. Đạo Hòa 
Hảo không đọc kinh kệ của Phật giáo, chỉ đọc sấm giảng của giáo chủ 
Huỳnh Phú Sổ soạn và niệm 6 chữ Nam mô A Di đà Phật để tĩnh tâm. 


Đạo Hòa Hảo còn có những quy định khác về tôn giáo, gia đình và xã hội. 
Chẳng hạn: đạo Hòa Hảo quy định người nhập môn phải tuyên thệ giữ 
gìn một đời, một đạo cho đến ngày chung thân. Nam tín đồ thường để 
râu, tóc “búi” để thể hiện chữ hiếu với ông bà tổ tiên, tín đồ phải ăn chay 
từ thấp đến cao, một ngày phải cầu nguyện và khấn lạy trước bàn thờ 
của đạo và bàn thông thiên 2 lần vào 2 buổi sáng tối, ngày ăn mặn phải 
kiêng ăn thịt chuột, thịt trâu, thịt hổ, thịt mèo... 


Các ngày lễ của đạo Hòa Hảo (theo âm lịch) ngoài Tết Nguyên Đán, lễ 
Thượng nguyên, Phật đản, lễ Trung nguyên, Hạ nguyên còn có các lễ 
khai đạo (ngày 18 tháng 5), lễ vía Phật Thầy Tây An (ngày 12 tháng 8), lễ 
Phật A Di Đà (ngày 15 tháng 1), lễ sinh nhật ông Huỳnh Phú Sổ (ngày 25 
tháng 11), lễ phật thành đạo (ngày 8 tháng Chạp) 


Có thể nói Hòa Hảo là đạo Phật được cách tân theo hướng địa phương 
hoá. Với giáo lý hòa bình và thực hành đạo đơn giản nhưng trong phần 
lớn các thời kỳ phát triển của đạo, những người lãnh đạo của đạo này 
hoặc bị các thế lực chính trị lôi kéo hoặc bản thân họ cũng có nhiều tham 
vọng chính trị lớn nên trên thực tế, ở miền Nam trước ngày giải phóng 
(1975), đạo Hòa Hảo hoạt động chính trị nhiều hơn hoạt động tôn giáo. 


Đạo Hòa Hảo trong những năm gần đây 


Đạo Hòa Hảo ra đời trong tình hình chính trị phức tạp, từng bị các thế 
lực phản động lôi kéo lợi dụng. Trên thực tế sự lợi dụng này có lúc khá 
nặng nề, gây thiệt hại cho cách mạng và còn tạo ra tình trạng chia rễ 
không bình thường trong nội bộ của đạo Hòa Hảo. 


Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 19-6-1975, Tổ đình đạo 
Hòa Hảo tuyên bố giải tán. Ban trị sự các cấp, kêu gọi tín đồ tu tại gia 
như lúc đầu. 


Cho đến đầu năm 1999, đạo Hòa Hảo không có tổ chức giáo hội, tín đồ 
tu tại gia. Hàng năm đến ngày khai đạo (18 tháng 5 Âm lịch) các tín đồ tổ 
chức hành hương về Tổ đình (nơi sinh sống của gia tộc ông Huỳnh Phú 
Sổ). 


Ngày 26-5-1999, Đại hội đại biểu đạo Hòa Hảo lần thứ I được tổ chức 
tại An Giang, thông qua chương trình đạo sự, quy chế tổ chức, hoạt động 
của Ban đại diện, đồng thời đã bầu ra Ban Đại diện nhiệm kỳ I và ngày 
11-6-1999, Ban Tôn giáo của Chính phủ đã chấp thuận quy chế đạo Hòa 
Hảo, tổ chức hoạt động và nhân sự của Ban đại diện và cho đến nay, 
hoạt động của đạo Hòa Hảo đã trở nên bình thường. 


Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo Cao đài và Phật giáo Hoà hảo 

Câu hỏi trắc nghiệm về Đạo Cao đài và Phật giáo Hoà hảo 

Exercise: Đạo Cao Đài chính thức ra đời vào năm nào? 1925 Sai 1926 
Đúng 1930 Sai 1939 Sai 

Exercise: Người khai đạo Cao Đài là ai? Ngô Minh Chiêu Đúng Lê Văn 
Trung Sai Phạm Công Tắc Sai Cả 3 ông Sai 

Exercise: Giáo lý của đạo Cao Đài có đặc điểm: Là sự vay mượn, chắp 
vá, nhào trộn, kết hợp các giáo lý của các tôn giáo khác Sai Chủ trương 
quy nguyên tam giáo (Phật - Lão —- Nho) Sai Thống nhất 5 ngành đạo 
(Hợp nhất ngũ chi) Sai Tất cả đều đúng Đúng 

Exercise: Trong đạo Cao đài: Bát quái đài là nơi thờ phụng Thánh , Thần, 
Tiên, Phật Sai Chức Hộ pháp đứng đầu cơ quan Hiệp Thiên đài Sai Chức 
Giáo tông đứng đầu cơ quan Cửu Trùng đài Sai Tất cả đều đúng Đúng 
Exercise: Tín đồ đạo Cao Đài một ngày làm lễ mấy lần? 2 Sai 3 Sai 4 
Đúng 5 Sai 

Exercise: Trong đạo Cao Đài, các màu sắc quy định trang phục là: Đỏ, 
xanh biển, vàng, trắng Sai Đỏ, tím, vàng, xanh biển Sai Đỏ, vàng, đen, 
trắng Sai Vàng, xanh, trắng, đen Sai 

Exercise: Huỳnh Phú Sổ là ai? Giáo chủ đạo Hòa Hảo Đúng Ông là con 
một địa chủ nhỏ Sai Từng đi học và học hết trung học Sai Tất cả cùng 
đúng Sai 

Exercise: An Giang là nơi phát sinh của tôn giáo nào ở Việt Nam? Cao 
Đài Sai Phật giáo Hòa hảo Đúng Cả a, b cùng đúng Sai Cả a, b cùng sai 
Sai 

Exercise: Giáo lý của đạo Hòa Hảo gồm 2 phần, đó là: Ngũ giới cấm và 
Tứ đại điều quy Sai Học Phật và Tu nhân Đúng Tư tưởng Phật giáo và 
sấm Trạng Trình Sai Tất cả đều đúng Sai 

Exercise: Tín đồ đạo Hòa Hảo một ngày làm lễ mấy lần? 2 Đúng 3 Sai 4 
SaI 5 Sal 

Exercise: Đạo Hòa Hảo được nhà nước ta công nhận tư cách pháp nhân 
năm nào? 1975 Sai 1980 Sai 1990 Sai 1999 Đúng 

Exercise: Tín đồ đạo Hòa Hảo cư trú chủ yếu ở đâu? Nam bộ Đúng 
Trung bộ Sai Bắc bộ Sai Khắp nơi Sai 


Quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải 
quyết vấn đề Tôn giáo 

Phần này trình bày về quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin - Tư tưởng 
Hồ Chí Minh về giải quyết vấn để Tôn giáo, 


Quan điểm chung của chủ nghĩa Mác — Lênin về giải quyết 
vấn đỀ tôn giáo 


Chủ nghĩa Mác — Lênin coi tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội duy tâm 
và có nhiều hạn chế nhưng chủ nghĩa Mác — Lênin cũng thừa nhận tính 
chất vai trò của tôn giáo, thừa nhận tôn giáo còn tồn tại lâu dài, tôn trọng 
quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. Để giải 
quyết vấn đề tôn giáo cần một thời gian dài, gắn liền với quá trình vận 
động cách mạng, cải biến xã hội và nâng cao nhận thức quần chúng. 
Quan điểm chung của chủ nghĩa Mác — Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
về việc giải quyết vấn đề tôn giáo gồm các vấn đề sau đây: 


Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo gắn liền với 
cuộc vận động đoàn kết các tín đỒ tôn giáo trong quá trình cải tạo xã 
hội cũ xây dựng xã hội mới 


- Chủ nghĩa Mác — Lênin khẳng định tôn giáo là một hình thái ý thức xã 
hội nên muốn làm thay đổi nó trước hết cần phải thay đổi bản thân tồn 
tại xã hội. Muốn xóa bỏ những ảo tưởng trong đầu óc con người thì phải 
xóa bỏ nguồn gốc gây ra ảo tưởng ấy. Muốn đẩy lùi được những ước 
mơ về thiên đường hư ảo ở thế giới bên kia thì con người cần phải xây 
dựng cho được một “thiên đường” có thực ngay tại trần gian này. Đó là 
một quá trình lâu dài để cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội mới, nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thông qua quá trình này mới 
tạo ra được khả năng gạt bỏ dân những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo 
trong đời sống xã hội. 


- Để khắc phục những tiêu cực của tôn giáo còn cần quan tâm đến cuộc 
đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, coi trọng tuyên truyền, giáo dục thể 


giới quan duy vật và biện chứng với nhiều hình thức. 


Tôn trọng, bảo đẩm quyền tỰ do tín ngưỡng và không tín ngưỡng củỦa 
nhần dân 


Tự do tín ngưỡng là một tư tưởng tiến bộ trong lịch sử phát triển của xã 
hội loài người. Trong chủ nghĩa xã hội, tôn trọng và bảo đảm quyền tự 
do tín ngưỡng là một nguyên tắc. Quyền ấy không chỉ thể hiện về mặt 
pháp lý mà còn thể hiện trong thực tiễn của đời sống xã hội. Nội dung cơ 
bản của quyền tự do tín ngưỡng là: 


- Mọi người được quyền hoàn toàn tự do theo hoặc không theo bất kỳ 
một tôn giáo nào. Việc vào đạo, chuyển đạo hoặc bỏ đạo theo khuôn khổ 
pháp luật là quyền tự do của mỗi người. Mọi công dân không phân biệt 
có đạo hay không có đạo đều bình đẳng trước pháp luật về nghĩa vụ 
cũng như quyền lợi. Các tôn giáo được nhà nước thừa nhận đều bình 
đẳng trước pháp luật. Giáo hội các tôn giáo có trách nhiệm động viên các 
tín đồ phấn đấu sống một cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”. Mọi người có ý 
thức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác đồng thời kiên 
quyết chống lại những phần tử lợi dụng tôn giáo để có những hành vi đi 
ngược lại lợi ích chung của dân tộc. 


Nhà nước nghiêm cấm những kẻ lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để hành 
nghề mê tín dị đoan và những âm mưu lợi dụng tôn giáo để hoạt động 
chính trị hoặc gây rối trật tự trị an. 


Phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo 


Trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, vai trò và tác động của mỗi tôn 
giáo đối với xã hội là không giống nhau và quan điểm, thái độ của giáo sĩ 
và giáo dân đối với các lĩnh vực xã hội cũng không hoàn toàn thống nhất. 
Vì vậy, khi thực hiện nhất quán nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt 


đối xử cần phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi xem xét, đánh giá và Ứng 
xử đối với các vấn đề có liên quan với tôn giáo. 


Có nhiều tôn giáo khi mới ra đời được coi như là một phong trào bảo vệ, 
bênh vực quyền lợi của những người nghèo, người bị áp bức. Sau một 
thời gian tổn tại, tôn giáo ấy lại biến thành công cụ của giai cấp thống 
trị, bóc lột. Có những giáo sĩ suốt đời hành đạo và luôn luôn đồng hành 
cùng với dân tộc nhưng cũng có người đã hợp tác với các thế lực thù địch 
bên ngoài mà đi ngược lại với lợi ích quốc gia... Vì vậy đòi hỏi nhà nước 
xã hội chủ nghĩa phải có thái độ, cách Ứng xử phù hợp với từng trường 
hợp cụ thể. 


Cần phân biệt rõ ràng hai mặt chính trị và tư tưởng trong việc giải 
quyết vấn đỀ tôn giáo 


- Trong xã hội công xã nguyên thỦy, tôn giáo chỉ thể hiện thuần túy về 
mặt tư tưởng, phản ánh nhận thức ngây thơ của con người về thế giới 
tự nhiên. Khi xã hội xuất hiện giai cấp, tôn giáo không chỉ thể hiện ở 
mặt tư tưởng mà còn cả mặt chính trị. 


- Mặt tư tưởng thể hiện tín ngưỡng trong tôn giáo. Mặt chính trị, bên 
cạnh ước nguyện giải phóng của quần chúng chống lại sự nô dịch của 
các thế lực thống trị bóc lột, mặt chính trị còn thể hiện ở việc lợi dụng 
tôn giáo để chống lại sự nghiệp cách mạng của những phần tử phản 
động đội lỐt tôn giáo. 


- Trong thực tế, hai mặt chính trị và tư tưởng trong tôn giáo thường đan 
xen vào nhau. Có những lúc mâu thuẫn về mặt chính trị lại được các thế 
lực phản động ngụy trang bằng sự khác nhau về tư tưởng và ngược lại. 
Loại bỏ mặt chính trị phản động trong tôn giáo, nhất là khi các thế lực 
phản động quốc tế đang lợi dụng tôn giáo nhằm thực hiện chiến lược 
diễn biến hòa bình là việc làm cần thiết. Khi thực hiện cần dựa vào sức 
mạnh của quần chúng tín đồ. Phương pháp phải kịp thời, cương quyết 
nhưng phải tránh nôn nóng vội vàng. Đảm bảo được yêu cầu: đoàn kết 
rộng rãi đồng bào có tín ngưỡng và không có tín ngưỡng, phát huy tinh 


thần yêu nước của các tu sĩ chân tu đồng thời kiên quyết trừng trị những 
kẻ lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để phá hoại sự đoàn kết dân tộc, phá 
hoại sự nghiệp cách mạng . 


Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo 


Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề tôn giáo, Người đã vận 
dụng một cách quan điểm của chủ nghĩa Mác — Lênin về tôn giáo vào 
điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về 
vấn đề tôn giáo gồm những điểm cơ bản sau đây: 


Đoàn kết lương giáo, hòa hợp dân tộc 


- Hồ chủ tịch cho rằng việc đoàn kết lương giáo, đoàn kết giữa những 
người có tín ngưỡng, tôn giáo với những người không có tín ngưỡng, tôn 
giáo là một bộ phận của đoàn kết dân tộc. 


- Để đoàn kết những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau với ngƯời 
không theo tín ngưỡng, tôn giáo thì cần phải đặt lợi ích dân tộc lên trên 
hết đồng thời quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào 
có đạo. 


- Để có thể thực hiện tốt việc đoàn kết tôn giáo cần phải phân biệt được 
nhu cầu tín ngưỡng chân chính của đồng bào có đạo với việc lợi dụng tín 
ngưỡng vì lợi ích cục bộ, vị kỷ đồng thời phải phân biệt giữa đức tin của 
quần chúng với việc lợi dụng tôn giáo để chống phá sự đoàn kết trong 
nhân dân của các phần tử phản động để có các biện pháp xử lý phù hợp. 


- Cần phải biết kế thừa các giá trị nhân bản của các tôn giáo, trân trọng 
các nhân vật sáng lập các tôn giáo. 


Tôn trọng và bảo đẩm quyền tự do tín ngưỡng cỦa nhân dân 


- Quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng là một trong những quyền 
chính đáng của con người. Hạn chế và vi phạm quyền ấy là đi ngược với 
xu thế của tiến bộ xã hội. Bác Hồ luôn giáo dục mọi người và bản thân 
Bác luôn gương mẫu trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của 
đồng bào có đạo. Sự tôn trọng ấy không chỉ thể hiện trên văn bản, lời nói 
mà còn trên cả hoạt động thực tiễn của Bác. 


- Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê phán những phần tử lợi dụng 
tín ngưỡng, tôn giáo, những kẻ hành nghề mê tín dị đoan, phê phán nhỮng 
việc làm sai chủ trương chính sách tôn giáo của Đảng và chính phủ. 


VỀ mối quan hệ giữa tôn giáo và dân tộc, đỨc tin và lòng yêu nước 


- Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng giữa đức tin tôn giáo và lòng yêu 
nước là không mâu thuận nhau. Mỗi người vừa là một tín đồ chân chính 
vừa là mỘt công dân yêu nước. 


- Hồ chủ tịch thường nhắc: nước nhà có độc lập thì tôn giáo mới được tự 
do vì vậy mọi người phải làm cho nước nhà được độc lập. Khi có được 
độc lập rồi thì phải quan tâm đến đời sống nhân dân dân vì độc lập sẽ 
chẳng có ý nghĩa gì nếu người dân vẫn còn đói khổ. 


Quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc và chính sách của Đảng và Nhà nước đối 
với Tôn giáo 

Phần này trình bày về quan điểm chỉ đạo, ngyêmn tắc và chính sách của 
Đảng và Nhà nước đối với Tôn giáo 


Quan điểm chỉ đạo cỦa công tác tôn giáo 


Công tác tôn giáo phải vừa quan tâm giải quyết hợp lý nhỮng nhu cầu 
tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống kẻ địch lợi 
dụng tôn giáo để phá hoại sự nghiệp cách mạng 


Quan điểm này xuất phát từ hai vấn đề sau: 


- Tôn giáo là một hiện tượng xã hội và còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng, 
tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có 
nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. Việc giải quyết 
những nhu cầu hợp lý về tín ngưỡng, tôn giáo của quần cúng là một 
nhiệm vụ của các tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước các cấp. Mọi hành 
vi vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo phải bị ngăn chặn và xử lý. 


- Do tính chất chính trị của tôn giáo và sự lợi dụng tôn giáo của các thế 
lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng, mọi hành vi lợi dụng tín 
ngưỡng, tôn giáo để chống lại nhà nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết 
toàn dân đều bị xử lý theo pháp luật. 


Nội dung cốt lõi cỦa công tác tôn giáo là công tác vận động quần 
chúng 


Sở dĩ xác định như vậy vì đại đa số tín đồ các tôn giáo là quần chúng lao 
động, có tinh thần yêu nước và gắn bó với dân tộc trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập tự do và xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Từ việc chăm lo 
những lợi ích thiết thân trong đó có nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính 
đáng, các chính sách và việc làm cụ thể của Đảng và Nhà nước ta sẽ 
thuyết phục, lôi cuốn, tập hợp bà con có đạo tích cực tham gia xây dựng 


và bảo vệ Tổ quốc. Mọi thái độ đối xử thô bạo, mệnh lệnh, áp đặt một 
chiều hoàn toàn xa lạ với công tác vận động quần chúng. Ngay cả trong 
trường hợp phải dùng đến các biện pháp pháp luật thì cũng cần phải 
tuyên truyền, giải thích để có được sự đồng tình Ủng hộ của đông đảo 
quần chúng tín đồ. 


Công tác tôn giáo là trách nhiệm cỦa toàn hệ thống chính trị do Đẳng 
lãnh đạo 


Tôn giáo là một hiện tượng xã hội phức tạp, có liên quan đến nhiều lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Do đó công tác tôn giáo bao gồm nhiều mặt: 
nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để không ngừng hoàn thiện 
chính sách tôn giáo, thực hiện công tác vận động quần chúng, chức sắc, 
tổ chức quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo và các tổ chức 
của tôn giáo. Vì vậy công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính quyền thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước đối với tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân làm tốt công tác vận động các tín đồ, chức sắc tôn giáo. 


Nguyên tắc cỦa chính sách đối với tôn giáo 


- Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không 
tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa 
vụ và quyền lợi trước pháp luật, không phân biệt người theo đạo và 
không theo đạo cũng nhƯ giữa các tôn giáo khác nhau. 


- Đoàn kết gắn bó đồng bào theo các tôn giáo và không theo tôn giáo trong 
khôi đại đoàn kết toàn dân. 


- Mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ 
hiến pháp và pháp luật, có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, giỮ gìn độc lập chủ quyền quốc gia. 


- Những hoạt động tôn giáo ích nước lợi dân, phù hợp với nguyện vọng 
và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tín đồ được bảo đảm. Những giá 
trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo được tôn trọng và phát huy. 


- Mọi hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo làm mất trật tự an toàn xã hội, 
phương hại nền độc lập dân tộc, phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân, 
chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây tổn hại 
các giá trị đạo đức lối sống, văn hóa của dân tộc, ngăn cản tín đồ, chức 
sắc các tôn giáo thực hiện nghĩa vụ công dân đều bị xử lý theo pháp luật. 
Hoạt động mê tín dị đoan bị phê phán và loại bỏ. 


- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể tổ chức xã hội và các tổ chức tôn giáo có trách nhiệm làm tốt 
công tác vận động quần chúng và thực hiện đúng đắn chính sách tôn giáo 
của Đảng và Nhà nước. 


Nhiệm vụ của công tác tôn giáo và những chính sách cụ thể đối với tôn 
giáo hiện nay 

Phần này trình bày về Nhiệm vụ của công tác tôn giáo và những chính 
sách cụ thể đối với tôn giáo hiện nay 


Nhiệm vụ cỦa công tác tôn giáo hiện nay 


Thứ nhất, Làm cho toàn Đảng, toàn dân nói chung và bà con tín đồ, chức 
sắc tôn giáo nói riêng hiểu rõ và thực hiện đúng quan điểm, tư tưởng, 
chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước hiện nay, góp phần tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, bảo đảm cho cho tôn giáo 
đồng hành gắn bó với dân tộc, tuân thủ pháp luật, giữ vững độc lập dân 
tộc và chủ quyền quốc gia. 


Thứ hai, Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và văn hóa tinh thần, 
nâng cao trình độ mọi mặt tín đỒ các tôn giáo. Thực hiện tự do tín 
ngưỡng, tích cực vận động đồng bào có đạo tăng cường đoàn kết xây 
dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, gÓp phần phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng. 


Thứ ba, Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện bảo đảm 
cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo pháp luật, mọi tín đồ, chức 
sắc, nhà tu hành thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần vào việc bảo 
vệ và xây dựng cuộc sống mới. 


Thứ tư, Tăng cường tuyên truyền, hƯớng dẫn, giúp đỡ các tín đồ và chức 
sắc tôn giáo nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và đấu 
tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế 
lực thù địch chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của dân 
tỌc ta. 


Thứ năm, Xây dựng và củng cố tổ chức Đảng và hệ thống chính trị Ở cƠ 
sở địa bàn có các tín đồ tôn giáo thật vỮng mạnh. Đảng viên nói chung và 
Đảng viên theo tôn giáo nói riêng phải gương mẫu thực hiện và vận 
động các tín đồ tôn giáo thực hiện tốt những chủ trương chính sách của 
Đảng và nhà nước. Kiện toàn bộ máy và có kế hoạch đào tạo cán bộ làm 


công tác tôn giáo ở các cấp, ngành. Mặt trận và các đoàn thể tăng cường 
công tác vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo tham gia thực hiện tốt cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hăng hái tham 
gia phong trào thi đua yêu nước ở từng cơ sở, ở từng địa phương. 


Những chính sách cụ thể đối với tôn giáo hiện nay 

Đối với các tín đỒ tôn giáo 

- Tín đồ có quyền thực hiện các hoạt động tôn giáo không trái với chủ 
trương chính sách và pháp luật của nhà nước, tiến hành các nghi thức thờ 
cúng, cầu nguyện tại gia đình và tham gia các hoạt động tôn giáo, học tập 
giáo lý, đạo đức, phục vụ nghi IỄ tôn giáo tại cƠ sở thờ tự. 


- Tín đồ không được lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm trái pháp luật, 
không được hoạt động mê tín dị đoan. 


- Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được sinh hoạt tôn 
giáo theo pháp luật Việt Nam. 


Đối với chức sắc, nhà tu hành tôn giáo 
- Chức sắc, nhà tu hành tôn giáo có quyền 


+ Được thực hiện các chức trách, chức vụ tôn giáo của mình trong phạm 
vi trách nhiệm đã được cơ quan nhà nƯớc có thẩm quyền chấp thuận. 


+ Được nhà nước xét khen thưởng công lao đóng góp trong sự nghiệp 
đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


+ Được hưởng các quyền lợi chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của công 
dần. 


- Chức sắc, nhà tu hành tôn giáo có nghĩa vụ: 


+ Thực hiện đúng chức trách, chức vụ tôn giáo trong phạm vi trách nhiệm 
tôn giáo đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp nhận và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động tôn giáo trong phạm 
vi trách nhiệm đó. 


+ Động viên tín đồ chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và pháp luật của 
nhà nước. 


- Người mạo danh chức sắc, nhà tu hành tôn giáo bị xử lý hành chính 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 


- Người đang chấp hành án phạt tù hoặc đang bị quản chế hành chính 
không được thực hiện chức trách, chức vụ tôn giáo. Việc phục hồi chức 
trách, chức vụ tôn giáo khi đã hết hạn hình phạt trên phải do tổ chức tôn 
giáo quản lý người đó đề nghị và được cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền chấp thuận. 


- Việc mở trường đào tạo các chức sắc, nhà tu hành tôn giáo phải được 
phép của thủ tướng chính phủ. Tổ chức và hoạt động của các trường 
thực hiện theo các quy định của Ban Tôn giáo Chính phủ và BỘ Giáo dục 
và Đào tạo. Các trường thực hiện các quy chế chính sách, pháp luật của 
nhà nước theo sự hướng dẫn, giám sát kiểm tra của các cơ quan chức 
năng của Nhà nước và Ủy ban nhân dân sở tại. 


- Việc phong giáo phẩm, phong chức cho các chức sắc, nhà tu hành tôn 
giáo, việc bổ nhiệm, thuyên chuyển những chức sắc phải được sự chấp 
thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
(tùy theo giáo phẩm). Đối với các chức sắc, nhà tu hành tôn giáo được tổ 
chức, cá nhân Ởở nước ngoài phong giáo phẩm, phong chức, bổ nhiệm 
phải được sự chấp thuận của Thủ tướng chính phủ. 


Đối với các tổ chỨc tôn giáo 


- Tổ chức tôn giáo có tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo, cơ cấu 
tổ chức phù hợp với pháp luật và được Thủ tướng Chính phủ cho phép 


hoạt động thì được pháp luật bảo hộ. 


- Tổ chức tôn giáo hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích, đường hƯớng 
hành đạo, cơ cấu tổ chức đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thì bị 
đình chỉ hoạt động. Các cá nhân chịu trách nhiệm về những vi phạm đó bị 
xử lý theo pháp luật. 


- Chức sắc, nhà tu hành và tổ chứ tôn giáo hoạt động từ thiện theo quy 
định và hướng dẫn của Nhà nước và các cơ quan chức năng. 


Đối với các hoạt động tôn giáo 


- Các hoạt động tôn giáo tại cơ sở thờ tự đã đăng ký hàng năm và thực 
hiện trong khuôn viên cơ sở thờ tự thì không phải xin phép. 


- Những hoạt động tôn giáo vượt ra khỏi khuôn viên cơ sở thờ tự hoặc 
chưa đang ký hàng năm phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền. 


- Các cuộc tĩnh tâm của linh mục trong giáo phận, của các tu sĩ tập trung 
từ nhiều cơ sở, dòng tu của Công giáo, các cuộc bồi linh của mục sư và 
truyền đạo của đạo Tin lành, các kỳ an cư của tăng ni đạo Phật và các 
sinh hoạt tôn giáo tương tự khác thực hiện theo quy định của cơ quan 
quản lý Nhà nước cấp tỉnh về tôn giáo . 


- Các đại hội, hội nghị cấp toàn quốc hoặc có liên quan đến nhiều tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thì phải được phép của Thủ tướng 
chính phủ. Những đại hội, hội nghị tôn giáo ở các cấp địa phương phải 
được phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 


- Việc in, xuất bản các loại kinh sách và các xuất bản giáo phẩm tôn 
giáo, việc sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm tôn giáo, 
đồ dùng trong việc đạo thực hiện theo quy chế của Nhà nước về in, xuất 
bản, sản xuất kinh doanh, xuất nhập nhập khẩu văn hóa phẩm, hàng hóa. 
Cấm in, sản xuất, kinh doanh, lưu hành và tàng trữ sách báo, văn hóa 


phẩm có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, gây chia rễ tôn giáo, chia rễ dân tộc, gây mất đoàn kết trong nhân 
dần. 


Đối với nơi thờ tự và tài sẳn của các tổ chức tôn giáo 


- Nhà nước bảo hộ nơi thờ tự của tổ chức tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo 
có trách nhiệm giỮ gìn, tu bổ nơi thờ tự. 


- Nhà đất và các tài sản khác đã được các tổ chức cá nhân, tôn giáo 
chuyển giao cho các cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng hoặc tặng, hiến 
cho Nhà nước đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 


- Việc tu bổ và sửa chữa nhỏ, không làm thay đổi cấu trúc, kiến trúc công 
trình thuộc cơ sở thờ tự thì tổ chức thực hiện sau khi thông báo cho Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại. Việc sửa chữa lớn làm thay đổi cấu 
trúc, kiến trúc công trình tại cơ sở thờ tự, việc khôi phục công trình thỜ 
tự bị hoang phế, bị hủy hoại do chiến tranh, thiên tai, rủi ro, việc tạo lập 
cƠ sở thỜ tự mới, xây dựng các công trình thờ tự (nhà, tượng, đài, bia, 
tháp...) phải được phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 


- Tổ chức tôn giáo được nguồn tài chính từ sự Ủng hộ tự nguyệncủỦa các 
cá nhân, tổ chức, từ những thu nhập hợp pháp khác. Việc tổ chức quyên 
góp (kể cả quyên góp vì mục đích xây dựng, sửa chữa nơi thờ tự) phải 
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép. Nghiêm cấm việc ép buộc 
tín đồ đóng góp. Việc quản lý, sử dụng các nguồi tài chính có được từ các 
nguồn trên đây thực hiện theo quy định của pháp luật. 


Đối với hoạt động đối ngoại cỦa tôn giáo 


- Hoạt động quốc tế của các tổ chức, cá nhân tôn giáo phải tuân thủ pháp 
luật và phù hợp với chính sách đối ngoại của của Nhà nước Cộng hòa xã 


hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền quốc gia, 
vì hòa bình, ổn định, hợp tác và hữu nghị. 


- Tổ chức, cá nhân tôn giáo ở trong nước mời tổ chức, cá nhân tôn giáo Ở 
nƯỚớc ngoài vào Việt Nam phải được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo 
Chính phủ. 


- Tổ chức, cá nhân tôn giáo ở trong nước tham gia làm thành viên của tổ 
chức tôn giáo nước ngoài, tham gia các hoạt động tôn giáo hoặc có liên 
quan đến các tôn giáo nước ngoài thực hiện theo quy định của Ban Tôn 
giáo Chính phủ. 


- Tổ chức cá nhân nước ngoài, kể cả tổ chức, cá nhân tôn giáo vào Việt 
Nam để hoạt động ở các lĩnh vực không phải là tôn giáo thì không được 
tổ chức, điều hành hoặc tham gia tổ chức điều hành các hoạt động 
truyền bá tôn giáo. 


- Các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong nước muốn nhận viện trợ thuần tuý 
tôn giáo phải xin phép Chính phủ. 


Câu hỏi trắc nghiệm phần Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta 
Câu hỏi trắc nghiệm về Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta 
Exercise: Chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta nhằm mục đích 
gì? Hạn chế sự phát triển của tôn giáo Sai Phát triển tôn giáo Sai Làm cho 
tôn giáo hoạt động bình thường Đúng Vừa phát triển vừa hạn chế Sai 
Exercise: Có mấy quan điểm chỉ đạo trong công tác tôn giáo? 3 Đúng 4 
SaI 5 Sai 6 Sai 

Exercise: Có mấy nguyên tắc trong chính sách tôn giáo của Đảng và nhà 
nƯớc ta? 4 Sai 5 Sai 6 Đúng 7 Sai 

Exercise: Công tác tôn giáo hiện nay phải giải quyết mấy nhiệm vụ? 2 
Sai 3 Sai 4 Sai 5 Đúng 

Exercise: Trong các câu sau đây câu nào sai? Tôn giáo là một tiểu kiến 
trúc thượng tầng Sai Tôn giáo còn tồn tại lâu dài trong chủ nghĩa xã hội 
Sai Hiện nay nước ta đã có Pháp lệnh tôn giáo Sai Hiện nay nước ta đã có 
Luật tôn giáo Đúng 

Exercise: NgƯời mạo danh chức sắc, nhà tu hành tôn giáo sẽ bị: Xử lý 
hành chính Sai Xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự Đúng 
Truy cứu trách nhiệm hình sự Sai Truy nã của cơ quan công an Sai 
Exercise: Chính sách nhất quán của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với 
tôn giáo? Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của mọi công 
dân Sai Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do không tín ngưỡng của mọi 
công dân Sai Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín 
ngưỡng của mọi công dân Đúng 

Exercise: Ở Việt Nam, thực hiện chính sách tôn giáo là trách nhiệm của 
tổ chức nào? Đảng Cộng sản Việt Nam Sai Nhà nước Sai Mặt trận Tổ 
quốc Sai Cả hệ thống chính trị Đúng 

Exercise: Ở Việt Nam hiện nay có mấy tôn giáo lớn? Bốn Sai Năm Sai 
Sáu Đúng Cả a,b,c đều sai Sai 

Exercise: ChỦ nghĩa Mác-Lênin và tôn giáo có sự khác nhau cơ bản về: 
Thế giới quan Sai Nhân sinh quan Sai Con đường mưu cầu hạnh phúc 
cho nhân dân Sai Cả a,b,c đều đúng Đúng 

Exercise: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Một trong những nội dung 
của chính sách tôn giáo Ởở nước ta hiện nay là tôn trọng, bảo đảm quyền 
tự do ....... và không ....... của nhân dân. Tôn giáo - tôn giáo Sai Tín 
ngưỡng - tín ngưỡng Đúng Tín ngưỡng - tôn giáo Sai Tôn giáo - tín 
ngưỡng Sai 


Exercise: Khi so sánh giữa Kitô giáo với Khổng giáo, chủ nghĩa Tôn Dật 
Tiên, chủ nghĩa Mác, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn đề cập đến sự giống 
nhau giữa tôn giáo với các trào lưu tư tưởng về điểm nào? Giống về mục 
đích: muốn giải phóng cho con người Đúng Giống về con đường mưu 
cầu hạnh phúc cho con người Sai Cả a, b đều đúng Sai Cả a, b đều sai 
Sal 


Tài liệu Tham khảo 
Tài liệu Tham khảo cho giáo trình Tôn giáo học 


1; 


TÚ 


ló, 


Từ điển triết học. Nhà xuất bản Tiến bộ Mátxcơva - Nhà xuất bản 
Sự Thật 1986. 


. Cung Kim Tiến. Từ điển triết học. Nhà xuất bản Văn hoá - Thông 


tin 2002. 


. Mác, Ăngghen, Lênin. Bàn về tôn giáo và chủ nghĩa vô thần. Nhà 


xuất bản Chính trị quốc gia. Hà Nội 2001. 
Hồ Chí Minh. Về công tác tôn giáo. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. 
Hà Nội 2003. 


. Nguyễn Hữu Vui (dịch). Chủ nghĩa vô thần khoa học. Nhà xuất bản 


Sách giáo khoa Mác — Lênin. Hà Nội 1985. 


. Nguyễn Hữu Vui —- Trương Hải Cường. Tập bài giảng Tôn giáo 


học. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Hà Nội 2003 


. Ban tôn giáo chính phủ. Tập văn bản về tổ chức và đường hƯớng 


hành đạo của các tôn giáo tại Việt Nam. Nhà xuất bản Tôn giáo. Hà 
Nội 2003. 


. Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt 


Nam. Nhà xuất bản Giáo Dục 2000. 


. Nguyễn Đăng Duy. Văn hoá tâm linh Nam bộ. Nhà xuất bản Hà Nội 


1957. 


. Đặng Nghiêm Vạn. Lý luận về Tôn giáo và tình hình tôn giáo Ở Việt 


Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Hà Nội 2001. 

Hoàng Tâm Xuyên (Chủ biên). Mười tôn giáo lớn trên thế giới. Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia. Hà Nội 1999. 

John Bowker (Chủ biên). Các tôn giáo trên thế giới. Nhà xuất bản 
Văn hoá thồng tin 2003. 


